NAM MÓ THÍCH CA MÁU NI PHAT 


KINH PHÁP BẢO ĐÀN 


| LỤC TÔ НОЕ NĂNG _ 
DỊCH VÀ LƯỢC GIẢI TỲ KHEO THÍCH DUY LỰC 


HÀ NỘI - PL 2555 - DL 8/2011 


Lời Dịch Giả 

Phẩm Tựa Thứ Nhất 
Phẩm Bát Nhã Thứ Hai 
Phẩm Nghi Vấn Thứ Ba 
Phẩm Định Huệ Thứ Tư 
Phẩm Tọa Thiền Thứ Năm 
Phẩm Sám Hối Thứ Sáu 
Phẩm Cơ Duyên Thứ Báy 
Phẩm Đốn Tiệm Thứ Tám 
Phẩm Hộ Pháp Thứ Chín 


Phẩm Phó Chúc Thứ Mười 


MỤC LỤC 


PHÁP BÁO DÀN KINH 
Lục Tổ Huệ Năng 
Dịch và Lược Giải Tỳ Kheo Thích Duy Lực 
Từ Ân Thiền Đường, Santa Ana Xuất Bản 1992 


--- 000 --- 


Lời Dịch Giả 

Pháp Bảo Đàn Kinh là một quyên Kinh chuyên hoàng Pháp Đốn Giáo của Thiền 
Tông, do Lục Tổ Huệ Năng giảng và Ngài Pháp Hải ghi lại, nay đã dịch sang nhiều thứ 
tiếng và đã phô biến trên thế giới. 

Lục Tổ là người không biết chữ nhưng nói ra lời nào cũng đúng ý Phật. Tó nói: Diệu 
lý của chư Phật chăng dính dáng với văn tự. Như vậy người đọc nên được ý quên lời, 
chớ nên chấp lời nghịch ý. Như Lục Tổ nói: Nay ta gượng nói ra, khiến ông bỏ tà kiến, 
chớ hiểu theo lời nói, mới cho biết ít phần. 

Chó hiểu theo lời nói là chớ chấp lời mà nghịch y; mới cho biết ít phần là được ý mà 
quên lời, nói được ý là phải đón ngộ ý của Tổ, cũng là ý của Phật vậy. Phật nói: Sự suy 
lường phân biệt chăng thé hiểu được pháp này. Нё nói đã chứng thì chắng thé tỏ rõ cho 
người biết, nếu nói chẳng chứng thì thuyết lý chăng thẻ liễu triệt, nên pháp đồn giáo này 
chăng phải muốn người hiểu theo lời, cần phải tự tin, tự tu, tự chứng, tự ngộ mới được. 
Nếu chỉ dùng miệng luận bàn, dùng tâm suy lường là trái với ý Tổ. Phật có nói: Như Lai 
dùng tất cả thí dụ để diễn đạt mọi việc thì được; nhưng chàng thí dụ nào có thê diễn đạt 
pháp này. Tại sao vậy? Vì tự tánh bất khả tư nghì, tâm trí chắng đến được. Vậy phải tin 
rằng: miệng luận bàn, tâm suy lường là việc chướng đạo vậy. 

Đối với pháp thế gian thì dùng miệng luận bàn, dùng tâm suy lường có thé thấu hiểu 
được; với pháp xuất thế gian dùng miệng luận bàn, dùng tâm suy lường lại càng xa với 
Đạo. Có Đức nói: Đối với việc này, có tâm chăng thé cầu, vô tâm chăng thé đắc, ngôn 
ngữ chẳng thé thông đạt, im lặng chăng thé thấu suốt. Quyền Kinh này, môi phẩm đều có 
tỏ bày ý chỉ như thế, xin độc giả tự xét kỹ xem! Nói tóm lại, PHÁP ĐỒN GIÁO này là 
khai thị cho người học Đạo dé y theo CHÁNH PHÁP tu hành cho đến đốn ngộ mà thôi. 


Thích Duy Lực 


PHÁP BÁO DÀN KINH 
Lục Tổ Huệ Năng 
Dịch và Lược Giải Tỳ Kheo Thích Duy Lực 


--- 000 --- 


Phẩm Tựa Thứ Nhất 

Khi Sư đến chùa Bảo Lâm, có châu trưởng Thiều Châu tên là Vi Cứ và các quan 
chức vào núi thỉnh Sư ra chùa Đại Phạn ở trong thành vì tứ chúng khai duyên thuyết 
pháp. Sư thăng toà, VI Thứ Sử (châu trưởng) và các quan chức hơn ba chục người, học sĩ 
nhà nho hơn ba mươi người, Tăng Ni cư sĩ hơn ngàn người, đồng thời dành lễ xin nghe 
Pháp Yếu. 

Sư nói: Thiện tri thức, tự tánh của Bồ Đề vốn thanh tịnh, chỉ dụng tâm này trực liễu 
thành Phật. Thiện tri thức, hãy nghe việc đắc Pháp và sự việc của Huệ Năng. Huệ Năng 
quê quán ở Phạm Dương, cha bị giáng chức đến Lãnh Nam, lưu lạc làm dân Tân Châu. 
Thân thế chắng may cha lại mất sớm, mẹ là goá phụ, nhà ở Nam Lộ, nghèo khổ phải đi 
bán củi ngoài chợ. Lúc ấy có vị khách mua củi nhờ mang đến nhà, Huệ Năng được tiền 
đi ra, gặp một vị khách đang tụng Kinh, Huệ Năng nghe được lời Kinh tâm liền khai 
ngộ, bèn hỏi khách tụng Kinh gì? Khách nói là Kinh Kim Cang. 

Hỏi: О đâu có Kinh Điền này? 

Khách nói: Tôi từ Chùa Đông Thiền, huyện Huỳnh Mai Kỳ Châu đến. Chùa ấy do 
Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn Đại Sư chủ hoá, môn đồ hơn ngàn người, tôi đến đó lễ bái lãnh thọ 
Kinh này. Ngũ Tổ thường khuyên Tăng tục trì Kinh Kim Cang thì được kiến tánh, trực 
liễu thành Phật. 

Huệ Năng nghe nói, lại cũng vì xưa kia có duyên, nên được một người khách cho 


mười lượng bạc để cho mẹ già được sinh sống và bảo đi ngay đến Huỳnh Mai tham lễ 


Ngũ Tó. Huệ Năng sắp xếp cho mẹ xong, liền từ giã lên đường. Trải qua hơn ba mươi 
ngày đường, đến huyện Huỳnh Mai lễ bái Ngũ Tó. 

Tổ hỏi: Ông là người phương nào, muốn cầu việc øì? Huệ Năng nói: Đệ tử là dân 
Tân Châu Lãnh Nam, từ xa đến lễ bái, chỉ cầu làm Phật, chắng cầu việc øì khác. 

Tổ nói: Ông là người Lãnh Nam, cũng là người kém văn hoá, làm sao có thể làm 
Phật được? 

Huệ Năng nói: Người có Nam Bắc, Phật tánh vốn chắng có Nam Bắc, thân hèn hạ 


này với thân Hoà Thượng chàng đồng, nhưng Phật tánh đâu có sai biệt! 


Ý Ngũ Tổ còn muốn nói thêm, nhưng thấy đồ chúng đứng xung quanh, nên bảo theo 


chúng làm việc. 


Huệ Năng bạch Hoà Thượng: Tự tâm của đệ tử thường sanh trí huệ chắng lià tự tánh, 


tức là phước điên, chưa rõ Hoà Thượng bảo làm việc gì? 
Tô nói: Tên kém văn hoá này căn khí lanh lợi, ngươi đừng nói nữa, hãy ra nhà sau đi! 


Huệ Năng lui đến nhà sau, có một cư sĩ sai Huệ Năng bửa củi giã gạo, trải qua hơn 
tám tháng. Một ngày kia Tổ thình linh đến gặp Huệ Năng nói:Ta nghĩ cái thấy của ngươi 
dùng được, vì sợ có kẻ ác hại ngươi, nên chắng nói chuyện với ngươi, ngươi có biết 
chăng? 

Huệ Năng nói: Đệ tử cũng biết ý của Thầy, nên chẳng dám đi đến nhà trước. 

Một ngày kia, Ngũ Tổ triệu tập môn đồ bảo rằng: Sanh tử là việc lớn, các ngươi suốt 
ngày chỉ cầu phước điền, chăng cầu lià khỏi biển khổ sanh tử, tự tánh nếu mê, phước làm 
sao có thể cứu được? Các ngươi mỗi người hãy tự xem trí huệ, dùng bón tâm Bát Nhã 
của tự tánh, mỗi người làm một bài kệ trình cho ta xem, nếu ngộ được đại ý, thì ta sẽ trao 
truyền y bát cho làm Tổ thứ sáu; hãy mau lên chắng được chậm trễ, hễ lọt vào suy lường 
thì chăng dùng được. Người kiến tánh vừa nghe phải liền thấy, nếu được như vậy thì khi 


ra trận giữa đao kiếm cũng phải thấy được. 


Đại chúng nghe xong nói với nhau rằng: Chúng ta chăng cần nhọc tâm mệt trí làm 
kệ, đâu có ích gì, vì có Thượng Tọa Thần Tú hiện làm giáo thọ sư, chắc chắn sẽ được, 
chúng ta làm kệ chỉ phí sức thôi, chúng ta về sau y chỉ Sư Thần Tú cũng được rồi. Ngài 
Thần Tú suy nghĩ: Đại chúng chăng trình kệ, vì ta là giáo thọ sư của họ, ta phải làm kệ 
trình Hoà Thượng. Nếu chăng trình kệ thì Hoà Thượng làm sao biết được kiến giải sâu 
cạn trong tâm ta, ý của ta trình kệ vì cầu Pháp thì tốt, vì mong làm Tó thì không nên, 
chàng khác nào dùng tâm phàm mà đoạt Thánh vị. Nếu chàng trình kệ thì làm sao đắc 
Pháp được, thực khó! Thực khó! 

Nơi hành lang trước Pháp đường, Ngũ Tổ định mời họa sĩ đến vẽ Biến Tướng Kinh 
Lăng Già và Ngũ Tổ Huyết Mạch Đồ, để cúng dường và lưu truyền đời sau. Khi Thần 
Tú làm kệ xong, тау lần muốn vào trình, nhưng khi đến trước Pháp đường thì trong tâm 
bán loạn, mô hôi ướt đẫm mình. Như vậy trải qua bốn ngày, mười ba lần muốn vào trình 
vẫn chưa trình được, sau cùng Thần Tú suy nghĩ: Chi bằng ghi trên vách tường hành 
lang để Hoà Thượng thấy được; néu Tó nói tốt thì ta ra lễ bái nói của Thần Tú làm, nếu 
nói là chắng được thì uống công ta ở núi máy năm, lại tu Dao gi mà được nhận lễ bái của 
người! Nửa đêm đó không cho ai hay, tự cầm đèn viết kệ trên vách hành lang phiá Nam, 
trình sở thấy của tự tâm, kệ rằng: 

Thân thị Вб Рё thụ, 

Tâm như minh cảnh đài, 

Thời thời cần phất thức, 

Vật sử nhạ trần ai. 

Dịch nghĩã: 

Thân là cây Вӧ Рё, 

Tâm như đài gương sáng, 


Luôn luôn siêng lau chùi, 


Chó cho dính bui tràn. 


Thần Tú viết kë xong, liền vë phòng, không ai hay. Tú lại suy nghĩ: Ngày mai, Ngũ 
Tổ thấy kệ hoan hy thì ta có duyên với Pháp, nếu nói không được thì đó là tại ta còn mê, 
nghiệp chướng xưa nặng nà, chăng dàng đắc Pháp, Thánh ý thật khó lường! Tú ở trong 


phòng suy nghĩ, ngồi năm chàng yên cho đến gần sáng. 


Tổ đã biết Thần Tú chưa được vào cửa, chắng thấy tự tánh. Trời sáng, Tổ kêu hoạ sĩ 
đến hành lang đề vẽ, thình linh thấy kệ, bèn nói với họa sĩ: Thôi, chàng cần vẽ nữa, làm 


lao nhọc cho ông từ xa đến đây. 

Kinh nói: Phàm tất cả tướng đều là hư vọng. Nay chỉ cần để bài kệ này cho người trì 
tụng, y kệ này tu, khỏi đọa ác đạo, y kệ này tu, được ích lợi lớn. Bèn kêu môn đồ đốt 
nhang kính lễ, bảo са ау đều tụng kệ này sẽ được kiến tánh. Môn đồ tụng kệ đều khen: 
lành thay! 

Nửa đêm Tổ kêu Thần Tú vào phòng hỏi: Kệ phải do ông làm chăng? Tú nói: Thiệt 
là Tú làm, chắng ham vọng cầu Tổ vị, mong Hoà Thượng từ bị, xem đệ tử có chút ít trí 


huệ chăng? 


Tổ nói: Ông làm kệ này chưa thấy bản tánh, chỉ đến ngoài cửa, chưa vào trong, kiến 
giải như thế tìm vô thượng bó đề chăng thể được. Vô thượng bó đề phải khi vừa nói liền 
nhận tự bón tâm, thấy tự bản tánh, chẳng sanh chăng diệt, với bất cứ giờ nào, niệm niệm 
tự thấy, chắng kẹt vào vạn pháp, nhứt chơn nhứt thiết chơn, vạn cảnh tự như như, cái tâm 
như như tức là chân thật. Nếu thấy như thế tức là vô thượng bó đề của tự tánh. Ông tạm 
đi ra suy nghĩ một vài ngày nữa, làm bài kệ khác cho ta xem, nếu kệ ông vào được cửa, 


thì ta sẽ truyền trao y pháp. 

Thần Tú đảnh lễ lui ra, trải qua máy ngày sau làm kë chàng duoc, trong tám rôi loạn 
tâm thần chắng yên, cũng như trong mộng, đi ngồi chắng vui. 

Qua hai ngày sau, có một đồng tử đi ngang qua phòng giã gạo, xướng tụng bài kệ, 


Huệ Năng nghe được liền biết kệ này chưa thấy bản tánh, dù chưa được sự dạy bảo của 


Tổ, nhưng đã biết được đại ý, bèn hỏi đồng tử rằng: Tụng kệ gì? Đồng tử nói: Kẻ kém 
văn hoá này chẳng biết, Đại Sư nói: Sanh tử là việc lớn, muốn truyền trao y pháp, nên 
bảo môn đồ làm kệ trình xem, nếu ngộ đại ý thì sẽ được truyền trao y pháp làm Tó thứ 
sáu. Thượng Tọa Thần Tú viết kệ Vô Tướng trên vách tường hành lang. Đại Sư bảo mọi 
người đều tụng, y kệ này tu khỏi đọa ác đạo, y kệ này tu sẽ được lợi ích lớn. 

Huệ Năng nói: Thưa Thượng nhơn, tôi giã gạo ở đây hơn tám tháng, chưa từng đi 
đến nhà trước, mong Thượng nhơn dẫn tôi đến trước bài kệ lễ bái. Đồng tử liền dẫn đến 
trước bài kệ, lễ bái xong, 

Huệ Năng nói: Huệ Năng chẳng biết chữ, xin Thượng nhon đọc giùm. Lúc ấy có 
quan biệt giá Giang Châu là Trương Nhựt Dụng, liền lớn tiếng đọc, Huệ Năng nghe xong 
bèn nói: Tôi cũng có một bài kệ, xin Biệt Giá viết giùm. Biệt Сла nói: Ông cũng làm kệ 
à, việc này hi hữu!” Huệ Năng nói với Biệt Giá rằng: Muốn học Vô Thượng Bỏ B. 
chắng nên khinh bỉ kẻ sơ học, hạ hạ nhơn hữu thượng thượng trí, thượng thượng nhơn 
hữu một (chìm mắt) ý trí. Biệt Giá nói: Ông hãy tụng kệ đi, ta viết giùm cho. Ông nếu 
đắc pháp phải độ ta trước, về sau chớ quên lời này. 

Huệ Năng kệ rằng: 

Bỏ đề bón vô thụ, 

Minh cảnh diệc phi đài. 

Bồn lai vô nhất vật, 

Hà xứ nhạ trần ai? 

Dịch nghĩã: 

Bỏ đề vốn chàng cây, 

Gương sáng cũng chăng đài, 


Xưa nay không một vật, 


Noi nào dính bui tràn? 


Kệ viết xong, đồ chúng đều ngạc nhiên tán thán với nhau: Lạ thay, chẳng nën theo 
tướng mạo mà đánh giá người, không ngờ nay có nhục thân Bồ Tát mà chẳng biết! 

Tổ thấy đại chúng kinh quái, sợ người ám hại, nên lấy giày bôi bài kệ, nói rằng: 
Cũng chưa thấy tánh. Mọi người cho là phải. Hôm sau Tổ lén đến nhà giã gạo, thấy Huệ 
Năng lưng đeo đá giã gạo, nói răng: Người cầu Đạo cần phải như thế. Lại hỏi: Gạo trắng 
chưa? Huệ Năng đáp: Trắng đã lâu, còn thiếu giàn sàng thôi. Tổ láy gậy gõ trên cối ba 
cái rồi bỏ đi. Huệ Năng hiểu ý Tổ, nên canh ba vào thất. Tổ dùng Ca sa che lại không 
cho người thấy, rồi thuyết Kinh Kim Cang, đến câu: Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm thì 


Huệ Năng ngay đó đại ngộ tất cả vạn pháp chăng lià tự tánh, bèn bạch Tổ rằng: 
Đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, 
Đâu ngờ tự tánh vốn chắng sanh diệt, 
Đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ, 
Đâu ngờ tự tánh vốn chàng lay động, 
Đâu ngờ tự tánh hay sanh vạn pháp! 


Tổ biết Huệ Năng đã ngộ bản tánh, nên nói với Huệ Năng rằng: Chắng nhận được 
bón tâm, học pháp vô ích, nếu nhận được bón tâm, thấy được bón tánh, tức 001 là Trượng 
Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật. Nửa đêm thọ pháp chẳng ai biết, Tổ bèn truyền pháp đốn 
giáo và y bát nói rằng: Ngươi là Tổ thứ sáu, khéo tự hộ niệm, độ khắp hữu tình, phổ biến 


lưu truyền cho đời sau, đừng dé đoạn dứt.Nghe ta nói kệ đây: 
Hữu tình lai hạ chủng, 
Nhơn địa quả hườn sanh, 
Vô tình diệc vô chủng, 


Vô tánh diệc vô sanh. 


Dịch nghĩã: 

Hữu tình được gieo giống, 
Nhơn gieo quả ắt sanh, 
Vô tinh thì vô chủng, 

Vô tánh cũng vô sanh. 


LƯỢC GIẢI:Sinh vật có hai loại: hữu tình là động vật, vô tình là thực vật. Hữu tình 
mới được gieo giống Phật, vô tình thì không; có giống là nhơn, ắt sẽ sanh quả. Nhơn địa 
là hữu tình, quả địa là Phật. Vô tình chăng phải nhơn địa của Phật nên chàng phải là 
giống (vô chủng). Tắt cả pháp vốn chăng có tự tánh, nên nói vô tánh. Vậy thì hữu tình và 
vô tình, Phật và chúng sanh đều chàng có tự tánh, cũng là pháp vô sanh vậy. Nên nói: Vô 


tánh diệc vô sanh. Vì đây là kệ truyền pháp, kệ truyền pháp chăng được lọt vào tứ cú. 

Hỏi: Đã nói không lọt vào tứ cú, tại sao nói vô tánh diệc vô sanh? Như vậy là lọt vào 
cú thứ nhì rồi? 

Đáp: Nói tất cả pháp vốn chăng tự tánh thì làm sao có vô tánh và vô sanh để làm tự 
tánh! Hành giả đọc đến chỗ này, chớ nên dùng ý thức để lãnh hội, cho là đúng hay không 
đúng: Đã nói pháp vô sanh thì làm sao sanh ra pháp đúng và pháp không đúng? Đây là 
cửa ải của Thiền môn, cần phải thấu qua (tự ngộ) mới được.Kệ này lược giải là để phá 
chấp, còn muốn hiểu y Tổ, cần phải tự tham ngộ mới được. 

Tổ lại nói: Khi xưa Đạt Ma Đại Sư mới tới xứ này, vì người ta chưa đủ lòng tin, nên 
mới truyền у bát để làm tín thé (vật làm tin) đời đời truyền nhau thành pháp tắc, lấy tâm 
truyền tâm đều bảo tự ngộ tự giải, từ xưa Phật Phật chỉ truyền bản thể, Tổ Tổ mật phó 
bản tâm. Y bát là mối tranh giành, tới đời ngươi phải ngưng truyền. Nếu truyền y bát là 
việc rất nguy hiểm, ngươi phải đi cho mau, kẻo có người ám hại. 

Huệ Năng bạch rằng: ĐI xứ nào? 


Tổ nói: Gặp Hoài thì ngừng, gặp Hội thì ân. 


Canh ba lành y bát xong, Huệ Năng được Ngũ Tó đưa đến bén đò Cửu Giang. Xuống 
thuyền, Huệ Năng giành chèo. 

Tổ nói: Đúng ra ta phải độ. 

Huệ Năng nói: Khi mê thì Thầy độ, ngộ rồi tự độ." (Độ có hai nghiã: 1-Cứu độ. 2- 
Đưa đò.) Nói độ là một, nhưng chỗ dùng chắng đồng. Huệ Năng sanh nơi biên địa nên 


giọng nói khó nghe. Được Thây truyền pháp, nay đã được ngộ, chỉ nên tự tánh tự độ vậy. 


Tổ nói: Như thế! Như thé! Về sau Phật Pháp do ngươi được thịnh hành, ngươi cứ 


hướng về рма Nam mà đi, chăng nên thuyết pháp sớm, vì Phật Pháp phải tùy duyên. 


Huệ Năng từ biệt Tổ, hướng về Nam trải qua hai tháng tới núi Đại Du Lãnh. Ngũ Tổ 
trở về, mấy ngày chắng thượng đường, đại chúng nghi ngờ hỏi: Hoà Thượng có bệnh gì 
chăng? Tổ nói: Bệnh thì không có, nhưng y pháp đã về Nam rồi. Hỏi: Ai được truyền 


thụ? Đáp: Kẻ nào Năng thì được. 


Khi ấy đại chúng mới biết, nên có mấy trăm người đuôi theo để đoạt у bát, trong đó 
có một Tăng tên tục là Trần Huệ Minh ngày trước làm Tứ Phẩm tướng quân, tánh tình 
thô bạo, dẫn đầu đi trước, đuổi kịp Huệ Năng. Huệ Năng bỏ у bát trên tảng đá nói rằng: 
Y bát là vật làm tin, há dùng sức mà đoạt được sao? Liền án mình trong đám cỏ. Huệ 
Minh đến, muốn láy y bát mà chăng nhúc nhích được, liền kêu: Hành giả! Hành giả! Tôi 
vì Pháp đến, chăng vì Y đến. Huệ Năng liền ra ngôi trên tảng đá, Huệ Minh đảnh lễ nói 
rằng: Mong hành giả vì tôi thuyết Pháp. Huệ Năng nói:Ông đã vì Pháp mà đến đây, thì 
nên ngưng nghỉ các duyên, chớ sanh một niệm, ta sẽ vì ông mà thuyết. 

Một hồi sau Huệ Năng nói: Chàng nghĩ thiện, chàng nghĩ ác, đang khi йу са1 пао 1а 
bón lai điện mục của Thượng Toa Minh? Huệ Minh ngay đó đại ngộ, lại hỏi rằng: Ngoài 
lời mật ý ké trên, còn có ý nào bí mật chăng? Huệ Năng nói: Đã nói với ông thì chăng 
phải mật rồi, néu ông phản chiếu thì mật tại bên ông. Minh nói: Huệ Minh dù ở Huỳnh 


Mai, thật chưa tỉnh ngộ diện mục của tự kỷ, nay được khai thị, như người uống nƯỚc, 


lạnh nóng tự biết. Nay hành giả tức là Thầy của Huệ Minh vậy. Huệ Năng nói: Nếu ông 
như thé, thì ta với ông cùng thờ một Thầy Huỳnh Mai, hãy khéo tự hộ trì. 

Huệ Minh lại hỏi: Huệ Minh về sau đi xứ nào? Đáp: Gặp Viên thì ngừng, gặp Mông 
thì ở. 

Minh đảnh lễ giã từ. (Minh trở xuống chân núi, nói với đại chúng rằng: Chẳng thấy 
dấu vết nào hết, phải đi hướng khác mà tìm. Chúng đều tin. Vë sau Huệ Minh đổi tên 


thành Đạo Minh đề tránh sự trùng tên với Thầy). 


Huệ Năng đến Tào Khê, bị bọn ác tìm theo, nên phải lánh nạn trong đám thợ săn nơi 
Tứ Hội, trải qua mười lăm năm, thường vì thợ săn tùy nghi thuyết pháp. Bọn họ bảo giữ 
lưới, mỗi khi thấy cầm thú lọt vào đều thả ra hết. Tới bữa ăn, gởi rau trong nồi thịt, có 
người hỏi thì trả lời: Chỉ ăn rau luộc bên cạnh thịt mà thôi. 

Một ngày kia nghĩ răng: Đã đến lúc phải hoằng Pháp, không nên án hoài", liền ra 
chùa Pháp Tánh Quảng Châu, gặp Ấn Tông Pháp Sư giảng Kinh Niết Bàn. Có hai vị 
Tăng tranh luận về nghiã gió và lá phướn; kẻ nói gió động, người nói phướn động, tranh 
cãi không ngừng, Huệ Năng chen vào nói: Chàng phải gió động, chăng phải phướn động, 
mà là tâm các ông động." Cả chúng đều ngạc nhiên. Ап Tông mời Năng ra ngồi trên Cao 
Toà, hỏi những nghiã lý thâm sâu, thấy Huệ Năng lời gọn mà đúng lý, chăng do văn tự. 

Ấn Tông nói: Hành giả át chàng phải người thường, lâu nay đã nghe Y Pháp Huỳnh 
Mai về Nam, có phải là hành giả chăng? 

Huệ Năng nói: Không dám." 

Ấn Tông liền đảnh lễ, xin thỉnh Y Bát ra cho đại chúng xem. 


Ấn Tông hỏi răng: Sự phó chúc của Huỳnh Mai truyền thọ như thế nào? Huệ Năng 


nói: Truyền thọ thì không, chỉ cần kiến tánh, chàng cần thiền định giải thoát. 


Ấn Tông hỏi: Tại sao chàng cần thiền định giải thoát? 


Đáp: Vi đó là nhị pháp, chăng phải Phật Pháp. Phật Pháp là pháp bát nhị. 

Ấn Tông lại hỏi: Thế nào là Pháp Bất Nhị của Phật Pháp? 

Đáp: Pháp Sư giảng Kinh Niết Bàn, đã rõ Phật tánh là Pháp Bất Nhị của Phật Pháp! 
Như trong Kinh Niết Bàn nói: Cao Quý Đức Vương Bò Tát bạch Phật rằng: Phạm tứ 
trọng сат (bốn giới trọng nhất trong giới Tỳ kheo, giống như người thế gian phạm tội tử 
hình), làm tội ngũ nghịch và nhất хіёп đề, phải bị đoạn dứt thiện căn Phật tánh không? 
Phật nói: Thiện căn có hai, một là thường, hai là vô thường, Phật tánh phi thường phi vô 
thường, nên chàng đoạn dứt, gọi là bất nhị. Một là thiện, hai là bất thiện, Phật tánh phi 
thiện, phi bát thiện, gọi là bất nhị. Uán và Giới, phàm phu thấy cho là nhị, người trí liễu 
đạt thì biết tánh ấy bát nhị, tánh bát nhị tức là Phật tánh vậy. Ân Tông nghe xong hoan 
hy chắp tay rằng: Tôi giảng Kinh như gạch nát ngói bé, ông giảng nghiã cũng như vàng 
ròng. Do đó, vì Huệ Năng xuống tóc, nguyện thờ làm Thây. 

Huệ Năng bèn ở nơi gốc cây Bồ Đề khai giảng Pháp môn Đông Sơn (Ngũ Tổ): Huệ 
Năng đắc pháp nơi Đông Sơn, chịu nhiều cay đẳng, gặp nhiều nguy hiểm, tánh mạng tựa 
như chỉ mành, hôm nay được cùng các quan, các Tăng Ni đạo tục đồng tụ tại hội này, là 
do quá khứ nhiều kiếp cúng dường chư Phật, cùng gieo thiện căn mới được nghe cái 
nhon đắc pháp và Pháp Đốn Giáo Кё trên. Giáo Pháp là do bậc Thánh xưa ігиуёп lại, 
chàng phải tự trí của Huệ Năng. Người muốn nghe Giáo Pháp của bậc Thánh xưa, phải 
làm cho tâm thanh tịnh (trong sạch), nghe rồi phải tự đoạn trừ nguồn góc nghi ngờ giống 
như các bậc Thánh xưa chàng có khác biệt. Đại chúng nghe pháp xong hoan hy dành lễ 


lui ra. 


PHÁP BÁO DÀN KINH 
Lục Tổ Huệ Năng 
Dịch và Lược Giải Tỳ Kheo Thích Duy Lực 


--- 000 --- 


Phám Bát Nhà Thú Hai 

Qua ngày sau, Vi Sử Quân lại xin giảng nữa, Sư thăng toà bào đại chúng rằng: Cần 
phải tĩnh tâm niệm Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nói: Thiện tri thức, trí bó đề Bát 
Nhã của chúng sanh vốn tự có, chỉ vì tâm mê chăng thé tự ngộ, phải nhờ đại thiện tri 
thức khai thị dẫn dắt để đi đến kiến tánh. Phải biết Phật tánh của kẻ ngu người trí vốn 
chăng sai biệt, chỉ vì mê ngộ chàng đồng, nên mới có kẻ ngu người trí. Nay ta thuyết 
Pháp Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật, khiến cho mọi người đều được trí huệ, hãy chú tâm 
nghe: Thiện tri thức, người đời suốt ngày miệng niệm BÁT NHÃ, chắng nhận được TỰ 
TÁNH BÁT NHÀ, cũng như nói ăn mà chàng no, miệng chỉ thuyết KHÔNG, muôn kiếp 
chăng được KIÊN ТАМН, rốt cuộc vô ích. 


Thiện tri thức, Ma На Bát Nhã Ba La Mật là tiếng Phạn, địch là đại trí huệ đến bờ 
bên kia, đây cần phải tâm hành, chắng ở miệng niệm, miệng niệm tâm chắng hành thì 
cũng như huyễn hoá. Miệng niệm tâm hành, thì tâm và miệng tương ưng. Bản tánh là 


Phật, lià tánh chăng có Phật. 


Sao gọi là Ma Ha? Ma Ha là đại, tâm lượng quảng đại như hư không, chắng có biên 
giới, cũng chăng vuông tròn lớn nhỏ, cũng chắng phải xanh vàng đỏ trắng, cũng chăng 
trên dưới dài ngăn, cũng chàng giận, chăng vui, chàng phải chàng quấy, chẳng thiện 
chàng ác, chăng đầu chăng đuôi. Các cõi Phật đều đồng như hư không, điệu tánh con 
người vốn không, chàng có một pháp có thể đắc, tự tánh chơn không cũng như thé. 
Thiện tri thức, chớ nên nghe ta nói KHÔNG mà liền chấp KHÔNG. Trước nhất chớ chấp 
KHÔNG, néu dé tâm KHÔNG tinh tọa là lọt vào VÔ КҮ KHÔNG. Thiện tri thức, thế 


giới hư không bao hàm sắc tướng vạn vật, mặt trời mặt trăng, núi sông đât đai, cây côi, 


biển lớn, ké đữ người lành, pháp ác pháp thiện, thiên đàng địa ngục, tất cả đều ở trong hư 
không, TÁNH KHÔNG của con người cũng vậy. Thiện tri thức, tự tánh hay bao hàm 
muôn pháp là Đ€I,muôn pháp đều ở trong tự tánh của con người. Nếu thấy điều đữ điều 
lành của người, tất cả đều chàng lấy chăng bỏ, chăng chấp chăng nhiễm, tâm như hư 
không gọi là Đ€L, nên nói là MA HA. Thiện їп thức, kẻ mê miệng nói, người trí tâm 
hành. Lại có kẻ mê để tâm không mà tĩnh tọa, trăm điều chắng nghĩ, tự xưng là đại, với 
bọn người này không thé nói gì được, vì họ bị rơi vào tả kiến. Thiện tri thức, tâm lượng 
quảng đại cùng khắp pháp giới, dùng thì liễu liễu rõ ràng, ứng dụng liền biết tất cả. Tất 
cả tức một, một tức tất cả, tới lui tự do, tâm thé vô ngại tức là BÁT NHÀ. 

Thiện tri thức, tất cả TRÍ BÁT NHÃ đều từ tự tánh mà sanh, chàng từ bên ngoài vào, 
chớ lầm dùng ý thức, gọi là chơn tánh tự dụng. Nhất chơn nhất thiết chơn, tâm lượng là 
việc lớn, chẳng nên hành đạo nhỏ, miệng chớ trọn ngày nói không mà trong tâm chàng tu 
hanh này, giống như thường dân tự xưng là vua thì không được, hạng người này chàne 
phải đệ tử của ta. 

Thiện tri thức, sao gọi là BÁT NHÃ? BÁT NHÃ dịch là trí huệ. Bất cứ nơi nào lúc 
nào, niệm niệm chắng ngu muội (chăng chấp thật), thường hành đúng trí huệ, tức là hạnh 
BÁT NHÃ. Một niệm ngu muội (chấp thật) thì BÁT NHÀ tuyệt, một niệm trí huệ thì 
BÁT NHÀ sanh. Con người ngu mê chàng thấy BÁT NHÀ, miệng nói BÁT NHÀ mà 
trong tâm thường ngu muội, tự nói ta tu BÁT NHÀ, niệm niệm nói KHÔNG mà chàng 
biết CHƠN KHÔNG. BÁT NHÃ không hình tướng, ấy là tâm trí huệ, nếu hiểu thấu như 
thế gọi là TRÍ BÁT NHÃ. 

Sao gọi Ba La Mật? Ba La Mật là tiếng Ấn Độ, dịch là đến bờ bên kia, nghiã là hà 
sanh diệt. Chấp cảnh thì sanh diệt dây lên như nước nói làn sóng, tức gọi bờ bên này, lia 
cảnh thì chắng sanh diệt như nước chảy im lìm, tức là bờ bên kia, nên gọi Ba La Mật. 
Thiện tri thức, kẻ mê miệng niệm, đang trong lúc niệm có vọng có sat, niệm niệm nếu 


hành, gọi là chơn tánh. Kẻ ngộ pháp này là PHÁP BÁT NHÃ, kẻ tu hạnh nảy là H€NH 


BÁT NHÀ, chàng tu tức là phàm phu, một niệm tu hành, tự thân bằng Phật. Thiện tri 
thức, phàm phu tức Phật, phiền não tức Bồ Đề; niệm trước mê tức phàm phu, niệm sau 
ngộ tức Phật. Niệm trước chấp cảnh tức phiền não, niệm sau lià cảnh tức Bồ Đề. 

Thiện tri thức! MA HA ВАТ NHÀ BA ГА МАТ, tối cao tối thượng tối đệ nhất, 
không trụ không đi cũng không đến, tam thế chư Phật từ đó ra. Cần phải dùng B€I TRÍ 
НОР, phá ngũ uán phiền não trần lao, tu hành như thế, nhất định thành Phật, đổi TAM 
ĐỘC thành GIỚI, ĐỊNH, НОЕ. Thiện tri thức, pháp môn này từ một ВАТ NHÀ mà sanh 
ra tám mươi bốn ngàn trí huệ. Tại sao vậy? Vì con người có tám mươi bốn ngàn trần lao, 
nếu không có trần lao thì trí huệ luôn luôn hiên hiện, chắng lià tự tánh. Người ngộ pháp 
này tức là vô niệm, vô ức (không ghi nhớ), vô nhiễm trước, chẳng khởi cuồng vọng. Đối 
với tất cả pháp, dùng trí huệ của chon như tự tánh chiếu soi, chăng lấy chẳng bỏ, tức là 
KIÊN TÁNH THÀNH PHẬT. Thiện tri thức, muốn đi vào pháp giới thâm sâu và ВАТ 
NHÀ TAM МООІ, phải tu hạnh BÁT NHÃ, thực hành theo Kinh Kim Cang thì sẽ được 
KIÊN ТАМН. Phải biết cái công đức của Kinh này vô lượng vô biên, trong Kinh rõ ràng 
tán thán, chăng thê Кё xiết. Pháp môn này là TÔI THƯỢNG THỪA, vì người đại trí mà 
thuyết, vì người thượng căn mà thuyết, kẻ căn khí nhỏ nghe được khó tin. Tại sao vậy? 
Ví như trận mưa bão lụt, thành thị nông thôn đều bị cuốn trôi như cỏ lá, néu mưa bão 
trong biên lớn thì chắng thêm chăng bớt; như người thượng thừa, người tối thượng thừa 
nghe được Kinh Kim Cang, tâm liền khai ngộ. Nên biết tự tánh vốn có cái TRÍ BÁT 
NHÀ, trí huệ tự tánh thường chiếu soi nên chắng nhờ văn tự, ví như nước mưa, chắng do 
trời có mà do khí trời làm nên, khiến cho tất cả chúng sanh, tất cả cây cối, hữu tình vô 
tình, đều được thấm nhuằn, tất cả sông ngòi đều chảy về biển lớn, hợp thành nhất thé. 
Cái TRÍ TỰ TÁNH ВАТ NHÀ của chúng sanh cũng vậy. Thiện tri thức, kẻ tiêu căn 
nghe được PHÁP MÔN ĐỒN GIÁO này, cũng như cây cỏ mà gặp mưa bão, đều tự gãy 
đồ chàng sanh trưởng được, kẻ tiểu căn thì cũng như vậy: họ vốn có cái TRÍ BÁT NHÀ 
đồng với người đại trí, chăng có khác biệt, tại sao nghe Pháp mà chăng được tự ngộ? Đó 


là do tà kiên chướng nặng, phiên não căn sâu, cũng như mây lớn che khuât mặt trời, 


chàng được gió thói nën chăng hiện ánh sáng. CÁI TRÍ спа ВАТ NHÀ vón chàng lớn 
nhó, chi vi tát cà chúng sanh tự tâm mê ngộ chàng đồng, tâm mê tu hành hướng ngoại 
tìm Phật mà chưa ngộ tự tánh, tức là tiểu căn. Nếu khai ngộ đốn giáo, chăng chấp lẫy 
hình tướng bên ngoài, chỉ ở trong tự tâm thường khởi chánh kiến, phiền não trần lao 
thường chắng ô nhiễm, tức là KIÊN TÁNH. Thiện tri thức, trong ngoài chắng trụ, đi lại 
tự do, néu trừ được chấp tâm thì thông đạt vô ngại. Nếu tu được hạnh này, với Kinh BÁT 
NHÀ vốn chăng sai biệt. Thiện tri thức, tất cả Kinh điển và văn tự, đại tiểu nhị thừa, 
mười hai bộ Kinh đều do người đặt ra, vì có tánh trí huệ mới được kiến lập; néu chàng có 
con người thì vạn pháp vốn chàng tự có. Nên biết vạn pháp vốn do tâm người kiến tạo, 
tất cả Kinh sách là vì con người mà nói. Vì trong con người có kẻ ngu người trí, ngu là 
tiêu nhơn, trí là đại nhơn,kẻ ngu hỏi pháp với người trí, người trí thuyết pháp cho kẻ ngu, 


kẻ ngu đốn ngộ tự tâm thì chàng khác với người trí vậy. 


Thiện tri thức, khi chưa ngộ thì Phật tức chúng sanh, lúc một niệm khai ngộ, chúng 
sanh tức Phật. Nên biết vạn pháp đều ở nơi tự tâm, vậy sao chắng ở trong tự tâm đốn 
thấy chơn như bản tánh? Kinh Phạm Võng nói: Tự tánh vốn thanh tịnh, nếu nhận được 
tự tâm, thấy được bản tánh, tức thành Phật đạo. Kinh Duy Ma Cật nói: Ngay lúc đó hoát 
nhiên đốn ngộ, liền được bồn tâm. Thiện tri thức, ta ở nơi Hoà Thượng Hoằng Nhẫn vừa 
nghe câu nói liền ngộ, đốn thấy chơn như bản tánh, cho nên hoằng dương giáo pháp này, 
khiến hành giả đốn ngộ Bồ Рё, mọi người tự thấy bón tâm, tự kiến bản tánh, nếu chắng 
tự ngộ, phải tìm người đã khai ngộ pháp tối thượng thừa, chỉ ngay đường lỗi CHÁNH 
PHÁP, vì thiện tri thức có nhân duyên lớn giáo hoá dẫn dắt, khiến hành giả được KIÉN 
TÁNH, tất cả thiện pháp đều do thiện tri thức mà được kiến lập. Tam thế chư Phật, mười 
hai bộ Kinh ở trong tự tánh vốn đã đầy đủ, vì tự ngộ chắng được, nên phải nhờ thiện tri 
thức chỉ ra mới thấy, kẻ tự ngộ thì chẳng phải nhờ đến người khác. Nếu có chấp rằng 
phải luôn luôn у lại thiện tri thức mới mong được giải thoát thì không bao giờ được. Tại 
sao vậy? Vì ở trong tự tâm sẵn có tri thức tự ngộ, néu khởi tà kiến mê chấp vọng tưởng 


điên đảo, dẫu cho gặp thiện tri thức dạy bảo cũng chắng cứu được. Nếu khởi chơn chánh 


BÁT NHÀ tham cúu, trong một sát na vọng tưởng đều tiêu, nhận được tự tánh, đốn siêu 
Phật địa. Thiện tri thức, dùng trí huệ chiếu soi, trong ngoài sáng tỏ rõ ràng thì nhận được 
bón tâm. Nếu nhận được bón tâm tức vốn là giải thoát, được giải thoát tức là BÁT NHÃ 
ТАМ MUỘI, ВАТ МНА TAM MUỘI tức là VÔ NIỆM. 

Sao gọi là vô niệm? Nếu thấy tất cả pháp tâm không nhiễm trước gọi là VÔ NIỆM, 
dùng thì khắp пол, cũng chắng dính mắc ở khắp nơi, hễ sạch được bón tâm, khiến lục 
thức ra cửa lục căn, đối với lục trần mà chắng nhiễm chắng trước, đi lại tự do, ứng dụng 
vô ngại tức là ВАТ NHÀ TAM МОО), tự tại giải thoát, gọi là hạnh VÔ МЕМ. Chú 
chăng phải như người lầm tưởng cho là ẹtrăm điều chăng nghĩ, chỉ cho niệm tuyệtế, ấy là 
pháp trói buộc, tức là biên kiến. Thiện tri thức, kẻ ngộ pháp VÔ NIỆM thông đạt vạn 
pháp, ngộ pháp VÔ NIỆM thấy được cảnh giới chư Phật, ngộ pháp VÔ NIỆM được đến 
địa vị Phật. Thiện tri thức, nếu người đời sau ngộ được pháp này, đem pháp môn đốn 
giáo này với những người đồng một chánh kiến chánh hạnh phát nguyện cùng tu, như 
cúng dường Phật mà suốt đời chàng thối lui, người ấy nhất định được vào Thánh vị. 

Nhưng phải truyền thọ, từ trước đến nay các Tổ đều mặc truyền tâm ấn, chắng được 
ân giấu Chánh Pháp. Nếu chàng phải đồng một chánh kiến, chánh hạnh, là người đã ở 
trong pháp khác thì chăng được truyền thọ, vì sợ kẻ ngu chàng hiểu, lại sanh phi báng 
pháp môn này, phá hoại truyền thống CHÁNH PHÁP của Có Đức, làm cho muôn ngàn 


kiếp sau đoạn dứt Phật chủng, cuối cùng vô ích. 


Thiện tri thức, nay ta có một bài VÔ TƯỚNG TỤNG, mọi người hãy tự giữ lấy, 
không Кё xuất gia, tại gla, nên y theo bài tụng mà tu hành, nếu chắng tự tu mà chỉ ghi 


nhớ lời ta cũng chăng ích lợi gì. Bài tụng rằng: 
Thuyết thông cập tâm thông, 
Như nhựt xử hư không, 
Duy truyền kiến tánh pháp, 


Xuất thế phá tà tông. 


Pháp túc vó đồn tiệm, 
Mê ngộ hữu trì tật, 

Chỉ thử kiến tánh môn, 
Ngu nhơn bất khả tắt. 
Thuyết tức tuy vạn ban, 
Hợp lý hườn quy nhất. 
Phiền não ám trạch trung, 
Thường tu sanh huệ nhựt, 
Tà lai phiền não chí. 
Chánh lai phiền não trừ, 
Tà chánh câu bất dụng, 
Thanh tịnh chí vô dư. 

Bồ đề bón tự tánh, 

Khởi tâm tức thị vọng, 
Tinh tâm tại vọng trung, 
Dan chánh vô tam chướng, 
Thế nhơn nhược tu đạo, 
Nhất thiết tận bất phương. 
Thường kiến tự kỷ quá, 
Dữ đạo tất tương đương. 
Sắc loại tự hữu đạo, 


Các bất tương phương não, 


Ly đạo biệt mich đạo, 
Chung thân bất kiến đạo. 
Ba ba độ nhất sanh, 

Đáo đầu hườn tự áo. 

Dục đắc kiến chơn đạo, 
Hạnh chánh tức thị đạo. 
Tự nhược vô đạo tâm, 
Ám hành bắt kiến đạo. 
Nhược chơn tu đạo nhơn, 
Bát kiến thế gian quá, 
Nhược kiến tha nhơn phi, 
Tự phi khước thị tả, 

Tha phi ngã bắt phi, 

Ngã phi tự hữu quá, 

Dan tự khước phi tâm, 
Đả trừ phiền não phá. 
Tăng ái bất quan tâm, 
Trường thân lưỡng cước пода. 
Dục nghĩ hoá tha nhơn, 
Tự tu hữu phương tiện. 
Vật linh bỉ hữu nghi, 


Tức thị tự tánh hiện. 


Phật pháp tại thế gian, 

Bát ly thé gian giác, 

Ly thé mích bó đề, 

Cáp như cầu thó giác. 
Chánh kiến danh xuất thé, 
Tà kiến danh thế gian, 

Tà chánh tận đả khước, 
Bồ đề tánh uyễn nhiên. 
Thử tụng thị đón giáo, 
Diệc danh đại pháp thuyên, 
Më văn kinh lũy kiếp. 
Ngộ tắc sát na gian. 

Dịch пећій: 

Thuyết thông lại tâm thông (1), 
Như mặt trời giữa không, 
Chỉ truyền pháp kiến tánh, 
Hoằng pháp phá tà tông. 
Pháp vốn chàng đốn tiệm, 
Mê ngộ có nhanh chậm, 
Pháp môn kiến tánh này, 
Kẻ ngu chăng thể tri. 


Thuyết tuy muôn ngàn lối, 


Đúng lý chi là một, 

Nhà phiền não đen tối, 
Thường nên sanh huệ nhụựt, 
Tà khởi phiền não tới, 
Chánh đến phiền não trừ, 
Tà chánh đều chàng chấp, 
Thanh tịnh đến cùng tột. 
Tự tánh vốn bó đề, 

Khởi tâm tức là vọng, 
Tinh tâm ở trong vọng, 
Niệm chánh chàng tam chướng, 
Người đời muốn tu đạo, 
Tất cả đều chẳng ngại, 
Thường tự thấy lỗi mình, 
Với đạo tức tương ưng. 
Muôn loài tự có đạo, 

Mỗi mỗi chàng ngại nhau, 
Ngoài tâm đi tìm đạo, 
Suốt đời chàng thấy đạo. 
Bôn ba qua một đời, 

Sau cùng tự áo não. 


Muốn được thấy chơn đạo, 


Hanh chánh tức là đạo, 
Nếu tự chắng đạo tâm, 
Đen tối chăng thấy đạo. 
Nếu là người chơn tu, 
Chàng thấy lỗi thế gian, 
Nếu thấy lỗi của người, 
Trái lại thành tự quấy. 
Người quấy ta chăng quấy, 
Thấy quấy thành tự lỗi. 

Hễ bỏ tâm chấp quấy, 
Phiền não tự tan rã. 
Thương ghét chăng quan tâm, 
Duỗi thắng hai chân nằm. 
Muốn hoá độ chúng sanh, (2) 
Tự phải có phương tiện, 
Khiến họ hết nghi ngờ, 
Tức là tự tánh hiện. 

Phật pháp tại thế gian, 
Chăng ròi thé gian giác, 
Lià thé tìm bó đẻ, 

Cũng như tìm sừng thỏ. 


Chánh kiến gọi xuất thế, 


Tà kiến gọi thé gian, 

Tà chánh đều quét sạch, 
Tánh bồ đề rõ ràng. 

Tụng này là đồn giáo, 
Cũng gọi đại pháp thuyền. 
Lúc mê tu nhiều kiếp, 
Ngộ chỉ một sát na. 


Sư lại nói: Nay ta ở chùa Đại Phạn thuyết pháp đốn giáo này, nguyện cho pháp giới 
chúng sanh nghe được pháp này liền kiến tánh thành Phật.ế Lúc ấy Vi Sử Quân và tất cả 
quan chức, đạo tục, nghe sư thuyết pháp đều được tỉnh ngộ, đảnh lễ tán thán rằng: Lành 


thay, đầu ngờ xứ Lãnh Nam lại có Phật ra đời. 
GHI CHÚ: 


(1) Thuyết thông lại tâm thông, Như mặt trời giữa không. Thuyết thông chưa chắc là 
tâm thông, tâm thông tự nhiên thuyết cũng thông. Vậy thế nào là tâm thông? Trên phù 
hợp ý Phật, đưới khế hợp đương cơ mới được gọi là tâm thông, khi tâm đã thông rồi mới 
có thể giống như mặt trời giữa hư không. Mặt trời giữa không chăng có nhờ cậy dính 
тйс оі са, пёп chiếu soi khắp noi chăng thiếu sót. Nếu mặt trời có nhờ cậy bằng một sợi 
chỉ buộc treo lên, thì sợi chỉ áy sẽ che khuất mặt trời, làm cho sự chiếu soi của mặt trời 
có chỗ thiếu sót vậy. Như Giáp Sơn Hoà Thượng ra hoằng pháp, Tăng hỏi: Thế nào là 
Pháp thân? Giáp Sơn đáp: Pháp thân chăng tướng. Hỏi: Thế nào là Pháp Nhãn? Đáp: 
Pháp Nhãn chăng bệnh. Khi đó có Đạo Ngô Thiền Sư nghe xong liền cười, Giáp Sơn 
xuống toà hỏi Đạo Ngô rằng: Giáp Sơn vừa trả lời Tăng này, chắc có chỗ không đúng 
khiến Thượng Tọa bật cười, xin Thượng Tọa từ bị chỉ dạy cho. Đạo Ngô nói: Hoà 
Thượng ra hoàng pháp chưa có Thầy. Giáp Sơn nói: Nay xin lễ Thượng Tọa làm Thây. 
Đạo Ngô nói: Thầy của Hoà Thượng là Huê Đình Thuyền Tử. Giáp Sơn đến Huê Đình 


ойр Thuyën Tử được khai ngộ, trở về nơi cü hoàng pháp. Đạo Ngô lại sai một vị Tăng 
đến hỏi: Thế nào là Pháp Thân? Giáp Sơn vẫn đáp răng: Pháp Thân chắng tướng. Hỏi: 
Thé nào là Pháp Nhãn? Đáp: Pháp Nhãn chắng bệnh. Tăng lập lại với Đạo Ngô. Đạo 
Ngô nói: Ông ấy nay đã triệt ngộ. Lời Giáp Sơn đáp Tăng trước, Đạo Ngô chê cười cho 
là thuyết thông tâm chăng thông: lời đáp Tăng sau cũng giống như lời đáp trước mà Đạo 
Ngô lại tán thán, cho là tâm thông thuyết thông. Chỗ này chớ nên dùng ý thức để phân 
biệt; nếu dùng ý thức tìm hiểu thì chỉ có thể thuyết thông, chàng thể tâm thông. Muốn 
tâm thông cần phải tham ngộ mới được. 

(2)Muốn hoá độ chúng sanh, Tự phải có phương tiện, Khiến họ hết nghi ngờ, Tức là 
tự tánh hiện. Hai chữ phương tiện này chàng phải giống như những người lạm dụng để 
cầu thêm danh lợi, hoặc che giấu tội lỗi; cũng chắng phải dùng dé độ nguòi SƠ CƠ. 
Phương tiện ở đây là xuất phát từ Bát Nhã, phải người kiến tánh mới có Phương tiện này, 
mà dùng để khiến cho đương cơ từ NGHI đến NGỘ. Từ NGHI đến NGỘ: tùy theo 
người, từ một sát na cho đến năm, mười năm không chừng, cũng như: Ngài Huệ Minh 
vừa nghe, ngộ liền, Ngài Giáp Sơn, trong vài phút được ngộ, Ngài Pháp Nhãn, một tháng 
được ngộ, Tổ Hoài Nhượng, tắm năm mới ngộ. Không phải mau ngộ là cao, chậm ngộ là 
thấp. Người chứng ngộ mới đoạn dứt được NGHI CĂN (Nguồn gốc nghi ngờ đối với 
vạn pháp.)Đoạn đứt NGHI CĂN tức là KIÊN TÁNH. Nên nói: Tức là tự tánh hiện (kiến 
tánh). 


PHÁP BÁO DÀN KINH 
Lục Tổ Huệ Năng 
Dịch và Lược Giải Tỳ Kheo Thích Duy Lực 


--- 000 --- 


Phẩm Nghi Vấn Thứ Ва 

Một hôm, Vi Sử Quân vì Sư thiết hội Trai Tăng. Trai xong Sử Quân mời Sư thăng 
toà, cùng với quan chức, dân chúng cung kính lễ bái, hỏi Sư : Đệ tử nghe Hòa Thượng 
thuyết pháp, thật là bất khả tư nghi, nay có một ít nghi vẫn, xin Hòa Thượng từ bi giải 
thuyết cho. 

Sư nói : "Có nghi cứ hỏi, ta giải đáp cho Sử Quân nói : Cái Pháp mà Hòa Thượng 
giảng dạy, có phải là tông chỉ của Tô Đạt Ma chăng ? Sư đáp : Phải. Sử Quân nói : Đệ tử 
nghe nói : Tổ Đạt Ma lúc mới gặp Lương Võ Рё, vua hỏi : Trẫm suốt đời xây chùa độ 
Tăng, trai Tăng bó thí, được công đức gì ? Tó Đạt Ma đáp : Thật chẳng công đức. Đệ tử 


chưa hiểu lý này, xin Hòa Thượng chỉ dạy. 


Sư nói : Thật chẳng công đức. Chó nghi lời của bậc Thánh xưa. Võ Đề tâm tà, chăng 
biết Chánh Pháp. Xây chùa độ Tăng, trai Tăng bồ thí, ấy là cầu phước, chăng thể đem cái 
phước ấy cho là công đức. Công đức ở trong Pháp Thân, chăng ở tại tu phước. Sư lại nói 
: Kiến tánh là công, bình đẳng là đức, niệm niệm vô ngại, thường thấy cái diệu dụng 
chân thật của tự tánh gọi là công đức. Trong tâm khiêm tốn là công, ngoài hành lễ phép 
là đức; tự tánh kiến lập vạn pháp là công, tâm thê lià niệm là đức; chắng rời tự tánh là 
công, ứng dụng vô nhiễm là đức. Muốn tìm kiếm Pháp Thân của công đức, phải y theo 
đây thực hành mới là chơn công đức. Người tu hạnh công đức, tâm chắng khinh người, 
thường hành pháp cung kính. Tâm nếu khinh người, nhon ngã chàng dứt tức là chăng 
công, tự mình hư vọng chàng thật tức là chăng đức, vì ngã chấp quá lớn, nên thường 
khinh bỉ tất cả. Thiện tri thức, niệm niệm chắng gián đoạn là công, tâm bình đăng, hạnh 


ngay thăng là đức; tự tu tánh là công, tự tu thân là đức. Thiện tri thức, công đức phải do 


tự tánh tự thấy, cháng phải bó thí cúng dường mà cầu được, nên phước đức và công đức 
khác nhau là vậy. Võ Đề tự chăng biết chân lý, đâu phải lỗi của Tó Sư ! Sử Quân lại hỏi : 
Đệ tử thường thấy Tăng tục niệm Phật A Di Đà, nguyện sanh Tây Phương, được vãng 
sanh chăng ? Xin Hoà Thượng chỉ thị để phá nghiế. Sư nói : Sử Quân hãy nghe đây : Lúc 
Thế Tôn ở trong thành Xá Vệ thuyết Kinh Dẫn Hoá Tây Phương, rõ ràng từ đây đến đó 
chàng xa. Nếu nói theo tướng thuyết, tính theo số dặm thì có mười vạn tám ngàn, tức 
thập ác tám tà nơi thân; đó là nói xa. Nói xa là vì kẻ hạ căn, nói gần là vì người thượng 
trí, người có hai loại, pháp chăng hai thứ, do mê ngộ có khác nên thấy có nhanh chậm. 
Kẻ mê niệm Phật cầu sanh nơi khác, người ngộ tự tin nơi tâm. Cho nên Phật nói : Tùy 
nơi tâm tịnh (trong sạch) tức Phật độ tịnh. Sử Quân là người Đông Phương, hễ tâm tịnh 
thì chàng tạo tội, người Tây Phương tâm nếu chàng tịnh cũng có lỗi. Người Đông 
Phương tạo tội, niệm Phật cầu sanh Tây Phương, người Tây Phương tạo tội cầu sanh 
phương nào ? Kẻ mê chàng rõ tự tánh, chăng biết tịnh độ trong thân, cầu nguyện nơi 
Đông nơi Tây, người ngộ thì ở đâu cũng vậy. Cho nên Phật nói : Ở bất cứ nơi nào cũng 
đều an lạc vậy. Sử Quân nếu chàng khởi ác niệm thì Tây Phương cách đây chẳng xa, nếu 
tâm thường khởi ác thì dẫu cho niệm Phật cũng khó mà vãng sanh. Nay khuyên thiện tri 
thức, trước nhất phải trừ thập ác, tức đã đi được mười vạn dặm, sau dứt tám tà, tức đã 
qua tám ngàn dặm vậy. Niệm niệm thấy tánh, thực hành bình đăng và ngay thăng, đến 
Tây Phương như búng ngón tay, liền thấy Di Đà. Sử Quân chỉ cần tu thập thiện, đâu còn 
phải nguyện vãng sanh ! Nếu chăng dứt thập ác tâm, Phật nào mà đến rước ? Nếu ngộ 
được pháp vốn VÔ SANH, thấy Tây Phương chỉ trong chốc lát, chăng ngộ tự tâm mà 
niệm Phật thì con đường vãng sanh xa xôi, làm sao đến được ! Nay Huệ Năng dời Tây 
Phương đến với các ngươi, chỉ cần trong sát na liền thấy trước mắt, các ngươi có muốn 
thấy chăng ? Đại chúng đảnh lễ rằng : Nếu được thấy tại nơi đây, đâu cần cầu nguyện 


vãng sanh nữa, xin Hoà Thượng từ bi hiện cõi Tây Phương cho cả thảy đều thấy. 


Sư nói : Đại chúng, cơ thể của các ngươi là thành, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân là cửa, ngoài 


có năm cửa, trong có cửa ý (у căn), tâm là địa, tánh là vua. Vua ngụ nơi tâm địa, tánh 


con túc vua con, tánh di vua chàng còn, tánh con thân tâm còn, tánh đi than tâm hoại. 
Tìm Phật ở nơi tâm, chớ nên cầu bên ngoài. Tự tâm mê tức chúng sanh, tự tâm giác ngộ 
tức Phật, từ bi tức Quán Âm, hí xả tức Thế Chí, thanh tịnh tức Thích Ca, bình đắng ngay 
thăng tức DI Đà, nhơn ngã là núi Tu DI, tà tâm là nước biên, phiền não là làn sóng, độc 
hại là rồng ác, hư vọng là quỷ thần, trần lao là cá trạch, tham sân là địa ngục, ngu si là 
súc sanh. Thiện tri thức, thường hành thập thiện, thiên đàng liền đến, trừ được nhơn ngã, 
núi Tu DI sụp, phá được tà tâm thì nước bién cạn, chàng sanh phiền não thì làn sóng lặn, 
quên bỏ độc hại thì cá rồng tuyệt. Tự tánh Như Lai trong tâm địa phóng đại quang minh, 
ngoài chiếu sáu cửa thanh tịnh, phá hết lục dục chư thiên, tự tánh chiếu soi, bên trong 
liền trừ tam độc, các tội địa ngục nhất thời tan rã, trong ngoài sáng tỏ, chàng khác Tây 
Phương, nếu chàng tu như vậy, Tây Phương làm sao đến được ? 

Đại chúng nghe nói, đều tự tin sẽ được kiến tánh, Шау đều lễ bái tán thán rằng : Lành 
thay, nguyện khắp pháp giới chúng sanh, nghe được pháp này sẽ được từ NGHI đến 
NGỌ. 

Sư nói : Thiện tri thức, néu muốn tu hành, tại ола cũng được, chắng do tại chùa. Tại 
gia tu được như người Đông Phương mà tâm thiện, tại chùa chăng tu như kẻ Tây Phương 
mà tâm ác, chỉ cần tâm được thanh tịnh, tức là tự tánh Tây Phương. Sử Quân lại hỏi : Tại 
gia phải tu như thế nào ? Xin Hòa Thượng chỉ dạy. Sư nói : Nay ta vì các ngươi nói bài 
VÔ TƯỚNG TỤNG, chỉ cần y theo đây mà tu, như thường ở với ta chăng khác, nếu 
chàng chịu tu, dẫu cho xuống tóc xuất gia, cũng đâu có ích lợi gì ? Bài tụng rằng : 

Tâm bình hà lao trì giới, 

Hạnh trực hà dụng tu thiền. 

Ân tắc thân dưỡng phụ mẫu, 

Nghiã tắc thượng hạ tương lân. 


Nhượng tắc tôn ty hòa mục, 


Nhẫn tắc chúng ác vô tuyên. 

Nhược năng toản mộc thủ hỏa, 

Ứ nê định sinh hồng liên. 

Khô khâu tức thị lương dược, 

Nghịch nhĩ tất thị trung ngôn. 

Cải qúa tất sanh trí huệ, 

Hộ đoản tâm nội phi hiền. 

Nhựt dụng thường hành nhiêu ích, 

Thành đạo phi do thí tiền. 

Bồ đề chỉ hướng tâm mích, 

Hà lao hướng ngoại cầu huyền. 

Thính thuyết y thử tu hành, 

Thiên đàng chỉ tại mục tiền. 

Dịch nghĩã : 

Tâm bình đẳng (bất nhị) chẳng nhọc trì giới 
(tâm địa chẳng quấy tự tánh giới). 

Hạnh ngay thắng (bát nhị) đâu cần tu thiên. 


(Hạnh ngay thắng là công phu bảo nhậm, ngộ rồi chỉ cần bảo nhậm, khỏi phải tu 


thiền ). 
Báo ân là nuôi dưỡng cha mẹ, 
Nhân пена thì già trẻ thương nhau. 
Khiêm nhường thì sang hèn hoà thuận, 


Nhân nhục thì việc ác chăng sanh. 


Nếu công phu miên mật mãi mãi, 
Kẻ ngu độn cũng phải kiến tánh. 
Thuốc đắng hay trừ được bệnh khó, 
Lời trái tai ắt là trung ngôn. 

Tự sửa quấy sẽ sanh trí huệ, 

Giấu lỗi thì trong tâm chăng lành. 
Hằng ngày thường lợi ích chúng sanh, 
Thành đạo chàng do bó thí tiền. 

Bỏ đẻ chỉ ở nơi tâm ngộ. 

Đâu cần hướng ngoại dé cầu huyền. 
Nghe xong hãy theo đây mà tu hành, 
Tịnh độ đã ở ngay trước mắt. 


Sư lại nói : Thiện tri thức, cần phải y theo kệ này tu hành, nhận thấy tự tánh, thăng 
đến Phật địa. Pháp chàng đợi người, các ngươi hãy đi, ta về Tào Khê, hễ có thắc mắc thì 
đến hỏi. Lúc ấy Sử Quân và trong hội các quan chức, thiện nam tín nữ đều được tỉnh 


поб, tín thọ phụng hành. 


PHÁP BÁO DÀN KINH 
Lục Tổ Huệ Năng 
Dịch và Lược Giải Tỳ Kheo Thích Duy Lực 


--- 000 --- 


Phẩm Định Huệ Thứ Tư 

Sư dạy chúng rằng: Thiện tri thức, pháp môn này lẫy ĐỊNH Huệ làm gốc. Các ngươi 
chớ lầm rằng ĐỊNH với Huệ có khác; ĐỊNH Huệ vốn nhất thể, chăng phải là hai. Định là 
thé của Huệ, Huệ là dụng của Định, ngay trong lúc huệ có định, ngay trong lúc định có 
huệ, thấu được nghiã này tức là định huệ đồng nhau. Các ngươi học đạo chớ cho là trước 
phát định sau phát huệ, hay trước huệ sau định có khác, kiến giải như vậy thành ra pháp 
có nhi tướng. Miệng tuy nói lành mà trong tâm chắng lành, tuy có định huệ mà định huệ 
chăng đồng nhau. Nếu tâm miệng đều lành, trong ngoài nhất thể, tức là định huệ đồng 
nhau. Tự ngộ tu hành, chắng nên tranh biện, nếu tranh giành trước sau thì đồng VỚI kẻ 
mê, chăng dứt hơn thua, lại thêm ngã chấp, chàng lià được tứ tướng (nhon, ngã, chúng 


sanh, thọ ола). 


Thiện trị thức, ĐỊNH Huệ ví như cái gì? Như đèn và ánh sáng: có đèn thì sáng, 
không đèn thì tối; đèn là thể của sáng, sáng là dụng của đèn, tên tuy có hai, thể vốn là 
một, pháp ĐỊNH Huệ cũng vậy. Sư dạy chúng rằng: Thiện tri thức, nói nhất hạnh tam 
muội, là ở tất cả mọi nơi đi đứng nằm ngồi thường hành trực tâm. Kinh Duy Ma Cật nói: 
Trực tâm là đạo tràng, trực tâm là tịnh độ. Chớ nên tâm hạnh quanh co, miệng thì nói 
trực, nói nhất hạnh tam muội mà chắng hành trực tâm. Người hành trực tâm, đối với tất 
cả pháp chăng nên chấp trước. Kẻ mê chấp pháp tướng, chấp nhất hạnh tam muội, cứ nói 
ngồi yên chăng động, vọng chắng khởi nơi tâm tức là nhất hạnh tam muội; kiến giải như 


vậy đồng với vô tình, đó là nhân duyên chướng đạo. 


Sư dạy chúng rằng: Thiện tri thức, đạo cần phải linh động, chớ nên làm cho ngăn trệ. 


Tâm chắng trụ pháp thì đạo được linh động, tâm nếu trụ pháp, gọi là tự trói. Nếu nói 


ngồi yên chăng động là đúng, chỉ như Xá Lợi Phát tĩnh tọa trong rừng lại bị Duy Ma Cật 
quở. Thiện tri thức, lại có kẻ dạy người lấy ngồi làm công phu, khán tâm quán tịnh, 
chăng khởi chắng động, kẻ mê chẳng hiểu, bèn chấp ngôi thành bệnh, nhiều người truyền 


dạy nhau như vậy, thật là lầm lỗi lớn! 


Sư dạy chúng rằng: Thiện tri thức, CHÁNH GIÁO vốn chắng đốn tiệm, tánh người 
tự có lợi độn, kẻ mê tiệm tu, người ngộ đốn khế. Đốn tiệm chỉ là giả danh kiến lập mà 
thôi, néu tự nhận được bón tâm, tự thấy được bón tánh thì chăng sai biệt vậy. Thiện tri 
thức, pháp môn này xưa nay lập VÔ Niệm làm tông, VÔ TƯỚNG làm thé, VÔ Trụ làm 
sốc.VÔ TƯỚNG là ở nơi tướng mà lià tướng.VÔ Niệm là ở nơi niệm mà chăng niệm. 
VÔ Trụ là bản tánh của con nguòi đối với tất cả sự vật, thiên ác, tốt xấu, ké thù, nguòi 
thân trên thé gian, cho đến lúc bi người nói xấu, khi dë, đều cho là không, chàng nghĩ trả 
thù, niệm niệm chắng nghĩ ngoại cảnh. Nếu niệm trước, niệm sau và đang niệm, niệm 
niệm theo cảnh chắng dứt, gọi là trói buộc, đối với tất cả pháp niệm niệm chắng trụ tức 


là chàng trói buộc vậy, đây là lấy VÔ Trụ làm gốc. 


Thiện tri thức, ngoài lià tất cả tướng gọi là VÔ TƯỚNG, lià tướng thì pháp thể thanh 
tịnh, đây là láy VÔ TUÓNG làm thé. Thiên tri thúc, dói vói moi cánh tâm chăng nhiễm, 
trong niệm thường tự lià mọi cảnh, chàng ở trên cảnh sanh tâm gọi là VÔ Niệm Nếu là 
trăm điều chắng nghĩ, làm cho niệm tuyệt, một niệm tuyệt liền chết, thọ sanh nơi khác, 
áy là cái lỗi lầm lớn, người học đạo nên xét kỹ! Nếu chàng hiểu ý Chánh Pháp, tự lầm 
còn đỡ, lại khuyên người khác học theo, tự mê chắng thấy, lại thêm tội phi báng Kinh 
Phật, vì vậy nên lập VÔ Niệm làm tông. 

Thiện tri thức, tại sao lập VÔ Niệm làm tông? Chỉ vì kẻ mê miệng nói kiến tánh mà 
khởi niệm trên cảnh, nơi niệm liền lọt vào tà kiến, tất cả trần lao vọng tưởng theo đó mà 
sanh. Tự tánh vốn chắng một pháp có thể đắc, nếu có sở đắc, vọng nói tội phước, tức là 


trần lao tà kiến, nên pháp môn này lập VÔ Niệm làm tông. 


Thiện tri thức, VÔ là Vô việc gì? Niệm là Niệm vật gì? VÔ là УО NHI TUÓNG 
(Pháp đối đãi), VÔ tất cả tâm trần lao. Niệm là Niệm CHƠN NHƯ BẢN TÁNH. CHƠN 
NHƯ là thé của Niệm , Niệm là dụng của CHƠN NHƯ. Chơn như tự tánh khởi niệm, 
chăng do nhãn nhĩ tỷ thiệt năng niệm, chơn như có tánh cho nên khởi niệm, nếu chơn 
như không tánh thì nhãn nhĩ sắc thanh ngay đó liền hoại. Thiện tri thức, chơn như tự tánh 
khởi niệm, lục căn dù có kiến văn giác tri mà chẳng nhiễm muôn cảnh, chơn tánh thường 
tự tại. Nên Kinh nói: Khéo phân biệt được các pháp tướng mà nơi đệ nhất nghiã thường 


chắng động là vậy. 


PHÁP BÁO DÀN KINH 
Lục Tổ Huệ Năng 
Dịch và Lược Giải Tỳ Kheo Thích Duy Lực 


--- 000 --- 


Phẩm Tọa Thiền Thứ Năm 
Sư dạy chúng rằng: Pháp môn này nói TỌA THIÊN vốn chăng chấp tâm, cũng chăng 
chấp tịnh, cũng chăng phải là chăng động. Nếu nói chấp tâm, tâm vốn là vọng, biết tâm 
như huyền cho nên chàng cháp. Néu nói cháp tinh, tu tánh vón tinh, chi do vong niém 
che khuất chơn như, nếu chắng có vọng niệm, tánh tự thanh tịnh; khởi tâm chấp tịnh, lại 
sanh vọng tịnh. Vọng chàng xứ sở, kẻ chấp là vọng, tịnh chắng hình tướng, lại lập tướng 


tịnh cho là công phu; kiến giải như vậy chướng tự bản tánh, lại bị tịnh trói. 

Thiện tri thức, nếu người tu theo pháp chăng động, khi thấy mọi người mà chàng 
thấy tất cả thị phi, thiện ác, lỗi lầm của người, tức là tự tánh chàng động. Thiện tri thức, 
kẻ mê thân dù chăng động, mở miệng thì nói thị phi, tốt xấu, hay dó của người; như vậy 
là trái ngược với đạo, néu chấp tâm tịnh tức là chướng đạo. 

Sư dạy chúng rằng: Thiện tri thức, sao gọi là ТОА THIÊN? Trong pháp môn này vô 
chướng, vô ngại, bên ngoài đối với tất cả cảnh giới thiện ác tâm niệm chẳng khởi gọi là 
ТОА, bên trong thấy tự tánh chẳng động gọi là THIÊN. 

Thiện tri thức, sao gọi là THIÊN ĐỊNH? Bên ngoài lià tướng là THIÊN, bên trong 
chàng loạn là ĐỊNH. Ngoài nếu chấp tướng, trong tâm liền loạn, ngoài nếu lià tướng thì 
tâm chắng loạn. Bản tánh tự tịnh tự định, chỉ vì thấy cảnh chấp cảnh thành loạn, nếu 
người thấy mọi cảnh mà tâm chắng loạn, đó là CHƠN ĐỊNH vậy. Thiện tri thức, ngoài 
lià tướng tức THIÊN, trong chắng loạn tức ĐỊNH, ngoài THIÊN trong ĐỊNH gọi là 
THIÊN ĐỊNH. Kinh Phạm Võng nói: Bản tánh ta vón tự thanh tịnh. Thiện tri thức, niệm 
niệm tự thấy bản tánh thanh tịnh, tự tu tự hành, tự thành Phật đạo. 


PHÁP BÁO DÀN KINH 
Lục Tổ Huệ Năng 
Dịch và Lược Giải Tỳ Kheo Thích Duy Lực 
--- 000 --- 
Phẩm Sám Hồi Thứ Sáu 

Lúc ấy Sư thấy các quan chức và dân chúng từ Quảng Châu, Тһіёи Châu các nơi tấp 
nập đến chùa nghe pháp, nên thăng tòa dạy chúng răng: 

Các thiện tri thức, việc này phải ở trong tự tánh mà khởi, bất cứ lúc nào niệm niệm, 
tự tịnh nơi tâm, tự tu tự hành, tự thấy Pháp Thân, tự thấy tâm Phật, tự độ tự giới, như vậy 
mới chẳng uống công đến đây. Đã từ xa đến, gặp nhau nơi đây đều là có duyên. Nay các 
ngươi hãy quỳ xuống. Ta vì các ngươi truyền năm phần HƯƠNG PHÁP THÂN của tự 
tánh, kế đó thọ VÔ TƯỚNG SÁM Hi. Đại chúng cùng quỳ xuống. 


Sư nói: Một là GIỚI HƯƠNG: Tức trong tự tâm chẳng quấy chẳng ác, chàng ganh 
ty, chăng tham sân, chăng cướp hại gọi là GIỚI HƯƠNG. Hai là ĐỊNH HƯƠNG: Thấy 
những cảnh tướng thiện ác tự tâm chàng loạn, gọi là ĐỊNH HƯƠNG. Ba là Huệ 
HƯƠNG: Tự tâm vô ngại, thường dùng trí huệ chiếu soi tự tánh, chắng tạo điều ác, đù tu 
nhiều thiện mà tâm chắng chấp trước, kính trên mến dưới, thương xót kẻ cô đơn nghèo 
nàn, gọi là Huệ HƯƠNG. Bốn là GIẢI THOÁT HƯƠNG: Tự tâm chàng phan duyên, 
chắng nghĩ thiện, chắng nghĩ ác, tự tại vô ngại, gọi là GIẢI THOÁT HƯƠNG. Năm là 
GIẢI THOÁT TRI KIÊN HƯƠNG: Tự tâm đã chẳng phan duyên thiện ác, chớ nên trầm 
không trệ tịch, phải tu học pháp tối thượng thừa, nhận tự bản tâm, thông đạt lý Phật, hạ 
mình để tiếp người, vô nhơn vô ngã, thăng đến Bồ đề, chơn tánh chắng đổi gọi là GIẢI 
THOÁT TRI KIÊN HƯƠNG. 

Thiện tri thức, hương này mỗi người tự huân tập trong tâm, chớ tìm bên ngoài. Nay 


VÌ các ngươi truyền thọ VÔ TƯỚNG SÁM Hỗi, diệt tội tam thế, khiến cho tam nghiệp 


thanh tịnh. Thiện tri thức, hãy nói theo ta: Đệ tử chúng con, từ tiền niệm, hiện niệm, hậu 
niệm, niệm niệm chắng bị ngu mê nhiễm. Tất cả các tội ác nghiệp ngu mê đã có từ trước, 
thảy đều sám hối, nguyện nhất thời tan rã, trọn chắng khởi nữa. Đệ tử chúng con, từ tiền 
niệm, hiện niệm, hậu niệm, niệm niệm chắng bị kiêu căng dối trá nhiễm. Tất cả các tội ác 
nghiệp kiêu căng dối trá đã có từ trước Шау đều sám hối, nguyện nhất thời tan rã, trọn 
chẳng khởi nữa. Đệ tử chúng con, từ tiền niệm, hiện niệm, hậu niệm, niệm niệm chắng bị 
ganh ty nhiễm. Tất cả các tội ác nghiệp ganh ty đã có từ trước thảy đều sám hối, nguyện 
nhất thời tan rã, trọn chắng khởi nữa. 

Thiện tri thức, trên đây là VÔ TƯỚNG SÁM Hi. Thế nào là SÁM? Thế nào là Hồi? 
Sám là sám trừ tội trước, từ trước tất cả các tội ác nghiệp ngu mê, kiêu căng, dối trá, 
ganh ty thảy đều sám hết, chàng bao giờ khởi nữa gọi là sám. Hối là hối cải lỗi sau, tất cả 
ác nghiệp ngu mê, kiêu căng, dối trá, ganh ty... nay đã giác ngộ, đều cho đoạn dứt, chăng 
bao giờ tạo nữa gọi là hối. Phàm phu ngu mê, chỉ biết sám trừ tội trước, chăng biết hối 
cải lỗi sau, vì chàng hối cải, nên tội trước chàng diệt, tội sau lại sanh, tội trước đã chắng 
diệt, tội sau lại tiếp tục, như thế làm sao gọi là SÁM Hối được! Thiện tri thức, đã sám 
hối xong, nay vì thiện tri thức phát TÚ НОАМО thệ nguyện, mọi người phải dùng chánh 


tâm đề nghe: 
Tự tâm chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, 
Tự tâm phiền não vô tận thệ nguyện dứt, 
Tự tánh pháp môn vô lượng thệ nguyện học, 
Tự tánh Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. 


Thiện tri thức, chúng ta há chắng nói CHÚNG SANH VÔ BIÊN thệ nguyện ĐỘ sao? 
Nói như thế, nhưng chắng phải là Huệ Năng độ đâu. Thiện tri thức, chúng sanh ở nơi tự 
tâm, cũng như tâm tà mê, tâm cuồng vọng, tâm chàng thiện, tâm ganh ty, tâm ác độc... 
những thứ tâm Кё trên đều là chúng sanh. Mọi người phải tự tánh tự độ, gọi là СНОМ 


DO. Sao gọi là tự tánh tự độ? Tức là tà kiến, phiền não, ngu si trong tâm dùng chánh 


kiến dé độ; đã có chánh kiến, dùng trí Bát Nhà dé phá trừ ngu si mê vọng, tà đến chánh 
độ, mê đến ngộ độ, ngu đến trí độ, ác đến thiện độ, chúng sanh mỗi mỗi tự độ, độ như 
thế gọi là СНОМ ĐỘ. PHIÊN NÀO VÔ ТАМ thệ nguyện DÚ T: Tức là đem trí Bát Nhã 
của tự tánh, dứt trừ tất cả tư tưởng hư vọng, gọi là CHƠN DỨT. PHÁP MÔN VÔ 
LƯỢNG thệ nguyện HỌC: Là phải tự thấy tự tánh, thường hành Chánh Pháp, gọi là 
СНОМ HỌC. PHẬT РЄО VÔ THƯỢNG thệ nguyện THÀNH: Đã quyết tâm dùng công 
phu, thường hành nơi chơn chánh, lià mê lià giác, thường sanh Bát Nhã, trừ vọng trừ 


chơn, liền thấy Phật tánh, tức ngay nơi đó thành Phật đạo, gọi là CHƠN THÀNH. 


Thường nghĩ nhớ tu hành là PHÁT Nguyện LỰC. Thiện tri thức, đã phát tứ hoằng 
thệ nguyện xong, nay vì thiện tri thức truyền VÔ TƯỚNG TAM QUY Y GIỚI. 


Thiện tri thức, QUY Y GIÁC, lưỡng túc tôn, QUY Y CHÁNH, ly dục tôn, QUY Y 
TINH, chúng trung tôn. Từ nay trở đi, xưng GIÁC làm Thầy, trọn chăng quy y tà ma 
ngoại đạo, dùng TỰ TÁNH TAM BẢO thường tự chứng minh. Khuyên các thiện їп 
thức, nên QUY Y TỰ TÁNH TAM BẢO: Phật tức là GIÁC, Pháp tức là CHÁNH, Tăng 
tức là TINH. Tự tâm quy y GIÁC thì tà mê chăng sanh, thiểu dục tri túc, hay lià tài sắc, 
gọi là LƯỠNG TÚC TÔN. Tự tâm quy y CHÁNH, niệm niệm chăng tà kiến, vì chăng tà 
kiến nên chắng có nhơn ngã, công cao, tham а, chấp trước, gọi là LY Dục TÔN. Tự tâm 
quy у TINH, tự tánh đối với tất cả cảnh giới trần lao ái dục đều chăng nhiễm trước, gọi 
là CHÚNG TRUNG TÔN. Nếu tu hạnh này là tự quy y. Phàm phu chẳng hiểu, từ sáng 
đến tối thọ tam quy y, nếu nói quy y Phật, Phật ở chỗ nào? Nếu chắng thấy Phật thì dựa 
vào đâu mà quy y? Nói lại thành vọng. Thiện tri thức, mọi người hãy xem xét kỹ, chớ 
lầm dụng tâm, trong Kinh rõ ràng nói là quy y tự tánh Phật, chẳng có nói quy y tha Phật. 
Tự tánh Phật, chăng quy у thì đâu còn chỗ nào để quy y nữa! Nay đã tự ngộ, mỗi mỗi 
đều phải quy y TỰ TÁNH TAM BẢO, bên trong tự sửa tâm tánh, bên ngoài kính mến 
mọi người, tức là TỰ QUY Y vậy. 


Thiện tri thức, đã quy у TỰ TÁNH TAM BẢO xong các ngươi chú tâm, nghe ta nói 
МНАТ THẺ TAM THÂN TỰ TÁNH PHẬT, khiến các ngươi đều rõ ràng thấy tam thân 
Phật, tự ngộ tự tánh. 


Nay nói theo ta: Nơi tự sắc thân Quy y THANH TỊNH PHÁP THÂN PHẬT. Nơi tự 
sắc thân Quy y THIÊN BÁ ỨC HOÁ THÂN PHẬT. Nơi tự sắc thân Quy y VIÊN MÃN 
BÁO THÂN PHẬT. Thiện tri thức, sắc thân là nhà trọ, chăng thé nói quy y được. Xưa 
nay tam thân Phật ở trong tự tánh mọi người đều sẵn có, tại tâm mê nên chắng thấy tánh 
bên trong, chi huóng ngoai tim tam thân Phât mà chăng tháy tự thân có tam thân Phật. 
Các ngươi hãy nghe, nay ta khiến các ngươi ngay nơi tự thân được thấy tự tánh có tam 


thân Phật; tam thân Phật này її tự tánh sanh ra, chàng tü bën ngoài mà duoc. 


Sao gọi là THANH TINH PHÁP THÂN PHẬT? Người đời tánh vón thanh tinh, vạn 
pháp từ tự tánh sanh khởi. Suy lường điều ác tức sanh hạnh ác, suy lường điều thiện tức 
sanh hạnh lành. Như vậy các pháp ở trong tự tánh như trời thường trong, mặt trời mặt 
trăng thường sáng; vì bị mây đen che khuất nên trên sáng dưới tối; thoạt được gió thôi 
mây tan, trên dưới đều sáng, vạn tượng đều hiện. Người đời tánh hay phù du lơ lửng như 
mây trên trời. Thiện tri thức, trí như mặt trời, huệ như mặt trăng, trí huệ thường sáng; vì 
chấp cảnh bên ngoài, nên bị vọng niệm mây đen che khuất, tự tánh chăng được sáng tỏ. 
Nếu gặp được thiện tri thức, nghe được Chánh Pháp, tự trừ mê vọng, trong ngoài đều 
sáng, vạn pháp đều hiện nơi tự tánh: người KIÊN TÁNH cũng vậy. Đây gọi là THANH 
TỊNH PHÁP THÂN PHẬT. 


Thiện tri thức, tự tâm quy y tự tánh tức là quy y CHƠN PHẬT. Tự Quy Y tức là 
trong tự tánh trừ sạch những tâm bát thiện, tâm ganh ty, tâm quanh co, tâm chấp ngã, 
tâm cuồng vọng, tâm khinh mạn, tâm tà kiến, tâm công cao và tất cả những hạnh bất 
thiện. Thường tự thấy lỗi mình, chăng nói tốt xấu của người, ấy là TỰ QUY Y. Thường 
phải hạ mình, cung kính mọi người, tức là KIÊN TÁNH, thông đạt chắng còn trë ngại, 
áy là TỰ QUY Y. 


Sao gọi là THIÊN ВА ỨC HOÁ THÂN? Nếu chàng nghĩ muôn pháp, tánh vón nhu 
hư không. Một niệm suy lường gọi là biến hoá: Suy lường điều ác tức hoá ra địa ngục, 
suy lường việc thiện hoá ra thiên đàng, độc hại hoá ra rắn rồng, từ bi hoá ra Bồ Tát, trí 
huệ hoá ra tam thiện đạo, ngu s1 hoá ra tam ác đạo. Tự tánh biến hoá rất nhiều, kẻ mê 
chắng thể tỉnh giác, niệm niệm khởi ác, thường đi trên đường ác, hễ nhất niệm hồi tâm 
hướng thiện, trí huệ liền sanh, đây gọi là TỰ TÁNH HOÁ THÂN PHẬT. 

Sao gọi là VIÊN MÃN BÁO THÂN? Ví như một ngọn đèn trừ được ngàn năm đen 
tối, một niệm trí huệ điệt được muôn năm ngu mê. Chó nghĩ việc xưa, đã qua thì bất khả 
đắc, thường nghĩ về sau, niệm niệm viên tròn sáng tỏ, tự thấy bản tánh, thiện ác dù khác, 
tánh vốn bất nhị, tánh bất nhị 001 là thật tánh, ở trong thật tánh chắng nghĩ thiện ác, đây 
gọi là VIÊN MÃN BÁO THÂN PHẬT. 

Tự tánh khởi một niệm ác, liền diệt vạn kiếp thiện nhân, tự tánh khởi một niệm thiện, 
liền đứt hằng sa ác nghiệp, thắng đến Vô Thượng Bồ Đề. Niệm niệm tự thấy chẳng mát 
bản niệm gọi là ВАО THÂN PHẬT. Thiện tri thức, từ Pháp Thân suy lường tức là НОА 
THÂN PHẬT; niệm niệm tự tánh tự thấy tức là ВАО THÂN PHẬT: tự ngộ tự tu tự tánh 
công đức là CHON QUY Y. Da thịt này là sắc thân, sắc thân là nhà trọ, chẳng thể Quy Y 
được. Hễ ngộ được tự tánh tam thân, tức nhận được tự tánh Phật. Nay ta thuyết bài VÔ 
TƯỚNG TỤNG, nếu y theo tụng này tu hành, ngay đó khiến các ngươi nhiều kiếp ngu 
mê đều nhất thời tan rã. Tung rằng: 

Mê nhơn tu phước bất tu đạo, 

Chỉ ngôn tu phước tiện thị đạo, 

Bồ thí cúng dường phước vô biên, 

Tâm trung tam ác nguyên lai tạo, 

Nghĩ tương tu phước dục diệt tội, 


Hậu thé đắc phước tội hườn tại. 


Dan hướng tâm trung trừ tội duyên; 
Các tự tánh trung chơn sám hối. 
Hốt ngộ đại thừa chơn sám hối, 

Trừ tà hành chánh tức vô #01. 

Học đạo thường и tự tánh quán, 
Tức ав chư Phật đồng nhất loại. 
Ngô Tổ duy truyền thử đốn pháp, 
Phó nguyện kiến tánh đồng nhất thé. 
Nhược dục tương lai mích pháp thân, 
Ly chư pháp tướng tâm trung tây. 
Nỗ lực tự kiến mạc du du, 

Hậu niệm hốt tuyệt nhất thế hưu. 
Nhược ngộ đại thừa đắc kiến tánh, 
Kiền cung hiệp chuông chí tâm cầu. 
Dịch nghĩã: 

Kẻ mê tu phước chàng tu đạo, 

Chỉ cho tu phước tức là đạo. 

Bồ thí cúng dường phước vô biên, 
Trong tâm tam ác vẫn còn tạo. 
Muốn dùng tu phước dë diệt tội, 
Kiếp sau được phước tội vẫn còn. 


Nhân duyên tội ác trừ nơi tâm, 


Hướng vào tự tánh chơn зат hối. 
Ноа ngộ đại thừa chon sám hối, 

Tà dứt hạnh chánh tức vô tội. 

Học đạo thường quán nơi tự tánh, 

Thì với chư Phật đồng một loại. 

Tổ Sư truyền pháp đốn ngộ này, 
Nguyện cùng kiến tánh đồng nhất thé. 
Nếu muốn tương lai ngộ pháp thân, 
Lià các pháp tướng tâm trong sạch. 
Có gắng tu hành chớ nhón nho, 

Hậu niệm thoạt dứt một đời tiêu, 
Muốn ngộ đại thừa thấy tự tánh, 

Kính lễ Tri Thức chí tâm cầu. (Cầu nơi chàng cầu gọi là chí tâm cầu.) 


Sư bảo: Thiện tri thức, cần phải theo tụng này tu hành, ngay nơi đó được KIÊN 
TÁNH, dù cách xa ta ngàn dặm mà thuờng như ở bên cạnh ta, nếu ngay nơi đó chăng 
ngộ, dẫu cho đối diện cũng như cách xa ngàn dặm, uống công từ xa đến đây. Các ngươi 


ra về bình yên. Đại chúng nghe pháp đều được tỉnh ngộ, hoan hy phụng hành. 


PHÁP BÁO DÀN KINH 
Lục Tổ Huệ Năng 
Dịch và Lược Giải Tỳ Kheo Thích Duy Lực 


--- 000 --- 


Phẩm Cơ Duyên Thứ Вау 

Sư đắc Pháp ở Huỳnh Mai rồi về làng Tào Hầu tỉnh Thiều Châu, dân chúng chăng ai 
biết đến. Lúc ấy có một nhà nho tên Lưu Chí Lược, đối đãi với Sư rất cung kính, Chí 
Lược có người cô xuất gia làm NI, pháp danh Vô tận Tạng, thường tụng Kinh Đại Niết 
Bàn. Sư nghe qua một lần liền biết diệu nghiã của kinh, nên vì NI giải thuyết. Ni cầm 
Kinh hỏi chữ, Sư nói: Hỏi nghiã thì được, hỏi chữ thì chắng biết." Ni nói: Chữ còn chưa 
biết, làm sao hiểu nghiã? Sư nói: Diệu lý của chư Phật chăng dính dáng với văn tự. Ni 
ngạc nhiên kính phục, nói khắp các bậc kỳ lão trong làng: Đây là người có đạo, rất nên 
cúng dường. Lúc ấy có cháu chắt của Võ Hầu đời Ngụy tên Tào Thúc Lương, cùng với 
dân chúng trong làng tấp nập đến chiêm ngưỡng kính lễ. 

Thời ấy Bảo Lâm Сб Tự đã bị hư phế do binh loạn từ cuối đời nhà Tùy, nay xây 
dựng lại ngôi chùa rồi rước Sư về ở. Chăng bao lâu dân chúng đến đông, thành nơi trang 
nghiêm. Sư ở đấy được hơn chín tháng, lại bị bọn ác tìm đến, Sư trón lên núi, bị bọn họ 
đốt cháy rừng núi, Sư chen thân án trong kẽ đá được khỏi. Nay trên đá có dấu ngồi kiết 
già và dấu vẫn y của Sư; người đời sau gọi đá ấy là đá ty nạn. Sư nhớ lời đặn của Ngũ Tổ 
là phải ân nơi hai ấp Hoài, Hội, bèn về đấy ở án. 

Tăng Pháp Hải, người ở Khúc Giang tỉnh Thiều Châu, tham vấn Tó Sư, hỏi: Thế nào 
là tức tâm tức Phật? xin Hoà Thượng chỉ dạy. Sư nói: Niệm trước chăng sanh tức tâm, 
niệm sau chàng diệt tức Phật; lập tất cả tướng tức tâm, lià tất cả tướng tức Phật. Nếu ta 
nói cho đủ thì trọn kiếp cũng chàng hết, hãy nghe kệ đây: 


Tức tâm danh huệ, 


Tức Phật nãi định. 

Định huệ đăng trì, 

Ý trung thanh tịnh. 

Ngộ thử pháp môn, 

Do như tập tánh 

Dụng bón vô sanh 

Song tu thị chánh. 

Dịch пећій: 

Tức tâm là huệ, 

Tức Phật là định. 

Định huệ song song (đăng trì), 
Nơi ý thanh tịnh. 

Ngộ pháp môn này, 

Do tập khí ngươi, 

Dụng vốn vô sanh, 

Song tu (định hue) là chánh. 
Pháp Hải ngay nơi đó liền đại ngộ, tán thán bằng kệ rằng: 
Tức tâm nguyên thị Phật, 
Bát ngộ nhi tự khuất. 

Ngã tri định huệ nhân, 

Song tu ly chư vật. 


Dịch пећій: 


Tức tâm vốn là Phật, 

Chắng ngộ là tự khuất (oan cho mình), 
Ta biết nhân định huệ, 

Song tu lià vạn pháp. 


Tăng Pháp Đạt, người Hồng Châu, 7 tuổi xuất gia, thường tụng Kinh Pháp Hoa, đến 
lễ Tó Sư mà đầu chàng chấm đất. Sư quở rằng: Dành lễ mà chẳng chấm đất bằng như 
chăng lễ, trong tâm ngươi tất có chất chứa một điều gì, ngày thường tu hạnh gì? Đáp: 
Niệm Kinh Pháp Hoa đã hết ba ngàn bộ. Sư nói: Dẫu cho ngươi tụng đến mười ngàn bộ, 
nếu ngộ được ý Kinh mà chàng tự cho là thù thắng, mới đồng một hạnh với ta. Nay 


ngươi tự phụ cho đấy là sự nghiệp mà chẳng biết lỗi, hãy nghe kệ đây: 
Lễ bón chiết mạn tràng, 
Đầu hè bắt chí địa? 
Hữu ngã tội tức sanh, 
Vong công phước vô tỷ. 
Dịch пећій: 
Lễ vốn trừ ngã mạn, 
Đầu sao chắng chấm đất? 
Có ngã tội liền sanh, 
Quên công, phước vô tận. 


Sư lại hỏi: Ngươi tên gì? Đáp: Tên là Pháp Đạt. Sư nói: Ngươi tên Pháp Đạt, đâu 
từng đạt pháp. Lại nói kệ rằng: 


Nhữ kim danh Pháp Đạt, 


Cần tụng vị hưu hiết, 


Khóng tung dàn tuàn thanh, 
Minh tám hiëu Bó Tát. 
Nhữ kim hữu duyên сб, 
Ngô kim vi nhữ thuyết. 
Dan tính Phật vô ngôn, 
Liên hoa tùng khẩu phát. 
Dịch пећій: 

Ngươi tên gọi Pháp Đạt, 
Siêng tụng chưa từng dút, 
Tụng suông chỉ theo tiếng, 
Minh tâm gọi Bồ Tát. 
Ngươi nay có nhân duyên, 
Ta vì ngươi mà thuyết. 

Hễ tin Phật vô ngôn. 


(Chớ nên chấp ở ngôn ngữ. Vô ngôn: Phật thuyết Pháp 49 năm mà tự nói chăng 
thuyết một chữ.) 

Lời Phật từ miệng phát.(Chớ nên chấp vào im lặng). 

Đạt nghe kệ xong bèn tạ lỗi rằng: Từ nay trở đi sẽ khiêm tốn cung kính tất cả. Đệ tử 
tụng Kinh Pháp Ноа mà chưa hiểu nghiã Kinh, tâm thường có nghi, Hoà Thượng trí huệ 
mênh mông, xin nói sơ lược nghiã lý của Kinh. Sư nói: Pháp Đạt, pháp vốn thông đạt, 
chỉ tại tâm ngươi chăng đạt. Kinh vốn chăng nghi, tâm ngươi tự nghi. Ngươi niệm Kinh 
này lấy øì làm tông chỉ? Đạt nói: Đệ tử căn tánh ngu độn, xưa nay chỉ biết y văn niệm 
tụng, chàng biét tóng chi. Su nót: Ta chàng biét chü, ngươi lấy Kinh tụng thử một bộ, ta 


sẽ giải thuyết cho. Pháp Đạt liền lên tiếng tụng Kinh, đến Phẩm Thí Dụ, Sư nói: Hãy 


ngừng, Kinh này vốn lấy nhân duyên xuất thé làm tông chỉ, dù nói nhiều thí dụ cũng 
chăng ngoài việc này. Thế nào là nhân duyên? Kinh nói: Chư Phật Thế Tôn vì một đại sự 
nhân duyên mà xuất hiện trên đời. Một đại sự tức là TRI KIÊN PHẬT vậy. Người đời 
ngoài mê chấp tướng, trong mê chấp không, nếu được ở nơi tướng mà lià tướng, nơi 
không mà lià không, tức là trong ngoài chẳng mê. Nếu ngộ pháp nảy, ngay trong một 
niệm tâm liền sáng tỏ, áy là khai ngộ TRI KIÊN PHẬT vậy. Phật tức là GIÁC, chia làm 
bốn cửa: Khai GIÁC TRI KIỀN, Thị GIÁC TRI КІЕМ, Ngộ GIÁC TRI KIÉN, Nhập 
GIÁC TRI КІЕМ. Nếu nghe khai thị liền được ngộ nhập tức là GIÁC TRI КІЕМ, do đó 
bón lai chon tánh liền được hién hiện. Ngươi nên cân thận, chớ hiểu lầm ý Kinh, nghe 
nói: khai thị ngộ nhập bèn cho là tri kiến của Phật (tha Phật) chắng có phần mình; néu 
hiểu như thế là phi báng Kinh Phật vậy. Đã nói là Phật thì TRI KIÊN PHẬT đã sẵn đầy 
đủ, đâu cần phải khai thị nữa! Ngươi phải tin rằng, nói tri kiến Phật là ở nơi tự tâm của 
ngươi, chăng phải Phật bên ngoài. Bởi vì tất cả chúng sanh tự che khuất ánh sáng của tự 
tánh, tham ái cảnh trần, phan duyên bên ngoài, nhiễu loạn bên trong, cam chịu trần lao 
hành hạ, làm nhọc Đức Thế Tôn từ chánh định ra, khổ tâm khuyên dạy bằng đủ mọi 
cách, khiến ngừng nghỉ các duyên, chớ nên hướng ngoại tìm cầu, tức chàng khác với 
Phật, nên nói là khai tri kiến Phật. Ta cũng khuyên tất cả mọi người nên thường khai tri 
kiến Phật nơi tự tâm. Người đời tâm tà, ngu mê tạo tội, miệng lành tâm ác, tham sân 
ganh ty, gièm siém, ninh bo, ngã man, hiép người, hại vật, tự khai tri kiến chúng sanh. 
Nếu được trong tâm ngay thắng, thường sanh trí huệ chiếu soi tự tâm, đứt ác làm lành, 
tức là tự khai tri kiến Phật vậy. Ngươi nên niệm niệm khai tri kiến Phật, chớ khai tri kiến 
chúng sanh. Khai tri kiến Phật tức là xuất thế, khai tri kiến chúng sanh tức là thế gian. 
Nếu ngươi chỉ luôn luôn lấy công phu tụng niệm làm thời khoá, chăng khác nào con mao 
nguu tiếc đuôi! (con mao nguu có đuôi rất đẹp, gặp thợ săn chỉ giẫu đuôi mà không giẫu 
đầu.) Đạt nói: Nếu như vậy tức là chỉ cần hiểu nghiã, chẳng cần tụng kinh sao? Sư nói: 


Kinh có lỗi gì, đâu làm chướng niệm của ngươi! Chỉ vì mê ngộ tại người, tôn ích do 


minh mà thôi. Miệng niệm tâm hành túc là chuyên được Kinh, miệng niệm tâm chăng 


hành tức bị Kinh chuyền. Hãy nghe kệ đây: 
Tâm mê Pháp Hoa chuyền, 
Tâm ngộ chuyền Pháp Hoa. 
Tụng Kinh cữu bất minh, 
Dữ пена tác thù gia. 
Vô niệm niệm tức chánh, 
Hữu niệm niệm thành tà. 
Hữu vô câu bất kế, 
Trường ngự bạch ngưu xa. 
Dịch пећій: 
Tâm mê Pháp Hoa chuyền, 
Tâm ngộ chuyên Pháp Hoa. 
Tung lâu chăng hiểu thấu, 
Nghịch ý nghiã trong Kinh. 
Vô niệm (không chấp thật) niệm tức chánh, 
Hữu niệm (có chấp thật) niệm thành tà. 
Hữu vô đều chăng chấp, 
Tự tánh luôn luôn hiện. 


Đạt nghe xong thoạt chảy nước mắt, ngay nơi đó khai ngộ, nói với Sư: Pháp Đạt xưa 
nay thật chưa từng chuyển Pháp Hoa, lại bị Pháp Hoa chuyển. Lại hỏi: Kinh nói: Chư 
Đại Thanh Văn cho đến Bồ Tát, tất cả tận tâm suy lường đều chắng thé đo lường được trí 


Phật. Nay khiến phàm phu chỉ ngộ được tự tâm thì gọi là tri kiến Phật, tự mình đã chắng 


phải là bậc thượng căn, nën chăng khỏi nghi ngờ. Kinh lại nói ba loại xe: xe nai, xe dê và 
xe trâu, có gì khác biệt? Xin Hoà Thượng chỉ dạy thêm. Sư nói: Ý Kinh rõ ràng minh 
bạch, ngươi tự mê trái. Người tam thừa chắng thê suy lường được trí Phật, lỗi tại suy 
lường vậy. Dẫu cho ngươi tận sức suy lường, chỉ là càng thêm xa xôi mà thôi. Phật 
thuyết pháp vốn vì phàm phu mà thuyết, chăng vì Phật thuyết; lý này nếu chắng chịu tin 
thì cũng như năm ngàn người từ trên hội Pháp Hoa lui ra, mà chắng biết đã ngồi sẵn trên 
xe trâu (Phật tánh vốn sẵn có), mà lại tìm kiếm ba xe (tam thừa) bên ngoài. Huống trong 
Kinh rõ ràng chỉ ra cho người: chỉ duy nhất một Phật thừa, chẳng còn thừa nào khác, nói 
có hai thừa ba thừa, cho đến vô số phương tiện, mọi thứ nhân duyên, lời nói thí dụ, pháp 
йу đều vì nhất Phật thừa mà tạm lập. Ngươi sao chàng tỉnh ngộ, nói ba xe là giả thiết, vì 
đời xưa mà nói, nhất thừa là thật, vì đời nay mà nói; chỉ bảo ngươi bỏ giả trở về thật, trở 
về thật rồi thật cũng chắng chấp. Phải biết tất cả châu báu tài vật đều thuộc về ngươi, do 
ngươi thọ dụng, chàng phải là của cha, cũng chăng phải là của con, cũng chàng khởi 
dụng tưởng, ấy gọi là trì Kinh Pháp Hoa, trì Kinh như thế từ kiếp này sang kiếp khác tay 
chắng rời Kinh, từ sáng đến tối, chàng dứt tụng niệm vậy.ê Pháp Đạt được Sư khai thị, 
mừng rỡ vô cùng, làm kệ tán thán rằng: 

Kinh tụng tam thiên bộ, 

Tào Khê nhất cú vong. 

Vị minh xuất thế chỉ, 

Ninh hiết lụy sanh cuồng. 

Dương lộc nguu quyên thiết, 

Sơ trung hậu thiện dương. 

Thùy tri hoà trạch nội, 

Nguyên thị pháp trung vương. 


Dịch пећій: 


Tung Kinh ba ngàn bộ, 

Bị Tó một lời tiêu. 

Chưa thấu đạo xuất thế, 

Sao dứt lụy kiếp mê. 

Dê, nai, trâu giả thiết (dê, nai, trâu = tiểu, trung, đại thừa). 

Ba đoạn thiện quét sạch (1). 

А1 ngờ trong nhà lửa, 

Vốn là tự tánh Phật. 

Sư nói: Ngươi sau này mới được gọi là ông Tăng tụng Kinh vậy. Pháp Đạt từ đó lãnh 
hội huyền chỉ, cũng chàng dứt tụng Kinh. 

GHI CHÚ: 

(1) Ba đoạn thiện quét sạch: Mới phát thiện tâm là sơ thiện, chàng chấp thiện tâm là 
trung thiện, không trụ nơi chẳng chấp là hậu thiện, luôn cả cái tri giải biết về sự không 
trụ nơi chăng chấp cũng tiêu là quét sạch. 

Tăng Trí Thông, người ở An Phong tỉnh Thọ Châu, xem Kinh Lăng Già hơn ngàn lần 
mà chăng hiểu thế nào là tam thân tứ trí, đến lễ Sư xin giải thuyết cho, Sư nói: Tam thân 
ду là: Thanh Tịnh Pháp Thân, tức là tánh của ngươi; Viên Mãn Báo Thân là trí của 
ngươi; Thiên Bá Ức Hoá Thân là hạnh của ngươi vậy. Nếu lià bản tánh mà nói tam thân, 
áy 001 là có thân mà vô trí, nếu ngộ được tam thân vốn chắng tự tánh, tức gọi là tứ trí bồ 
đề. Hãy nghe kệ đây: 

Tự tánh cụ tam thân, 

Phát minh thành tứ trí. 

Bát ly kiến văn duyên, 


Siêu nhiên đăng Phật địa. 


Ngô kim vi nhữ thuyết. 

Đề tín vĩnh vô mê. 

Mạc học trì cầu giả, 

Chung nhựt thuyết bồ đề. 

Dịch пећій: 

Tự tánh đủ tam thân 

Khai ngộ thành tứ trí. 

Chàng lià sự thấy nghe, 

Đồn siêu địa vị Phật. 

Ta nay vì ngươi thuyết, 

Tin chắc trọn chắng mê. 

Chớ học kẻ tìm cầu, 

Suốt ngày nói bó đề. 

Thông lại hỏi: Cái nghiã của tứ trí có thể nghe được chăng? 

Sư nói: Đã hiểu tam thân, tức rõ tứ trí, sao còn hỏi nữa! Nếu lià tam thân mà nói tứ 
trí, ду gọi là có trí mà chăng có thân, dẫu cho có trí cũng trở thành vô trí. Lại nói kệ rằng: 

Đại viên cảnh trí tánh thanh tịnh, 

Bình đắng tánh trí tâm vô bệnh. 

Diệu quan sát trí kiến phi công, 

Thành sở tác trí đồng viên cảnh. 

Ngũ bát lục thất quả nhân chuyền, 

Đản dụng danh ngôn vô thật tánh. 


Nhược kim chuyền xứ bất lưu tình, 


Phiën hưng vĩnh xứ Na Già định. 
Dịch пећій: 

Đại viên cảnh trí tánh thanh tịnh, 

Bình đắng tánh trí tâm chăng bệnh. 
Diệu quan sát trí chẳng tác ý. (Sự thấy của diệu quan sát trí chàng cần tác ý) 
Thành sở tác trí đồng viên cảnh. 

Ngũ, bát, lục, thất quả nhân chuyền, 
Chỉ dùng tên gọi chăng thật tánh. 

Nếu ngay nơi chuyền chàng dính mắc, 
Ở chỗ náo động cũng đại định. 

Như thé là chuyền thức thành trí. 


Trong giáo môn chuyền tiền ngũ thức làm Thành Sở Tác Trí; chuyên thức thứ sáu 
thành Diệu Quan Sát Trí, chuyên thức thứ bảy thành Bình Đăng Tánh Trí, chuyên thức 
thứ tám thành Đại Viên Cảnh Trí. Dù thức thứ sáu, bảy là trong nhân chuyên, thức thứ 
năm, tám là trên qủa chuyền, nhưng chỉ chuyền cái tên gọi mà chàng chuyền cái thé vậy. 


Trí Thông đốn ngộ tánh trí, bèn trình kệ rằng: 
Tam thân nguyên ngã thẻ, 
Tứ trí bón tâm minh, 
Thân trí dung vô ngại, 
Ứng vật nhậm tùy hình. 
Khởi tu giai vọng động, 
Thủ trụ phi chơn tinh. 


Diệu chỉ nhân sư hiệu, 


Chung vong nhiễm ó danh. 

Dịch пећій: 

Thể ta sẵn tam thân, 

Bản tâm đủ tứ trí. 

Thân trí dung lẫn nhau, 

Tiếp vật tùy cơ ứng. 

Mống tâm tu là vọng, 

Giữ yên cũng chăng chơn. 

Nhờ Sư thấu diệu chỉ, 

Chắng còn kẹt danh tướng. 

Tăng Trí Thường, người ở Quí Khê tỉnh Tín Châu, xuất gia lúc còn nhỏ tuổi, quyết 
chí cầu kiến tánh. Một hôm đến tham lễ, Sư hỏi: Ngươi từ đâu đến, muốn cầu việc gì? 
Đáp: Đệ tử gần đây đến núi Bạch Phong ở Hồng Châu lễ Hoà Thượng Đại Thông, nhờ 
chỉ dạy cái diệu nghiã kiến tánh thành Phật, nhưng chưa hết nghi ngờ, nên từ xa đến 
dành lễ, mong Hoà Thượng khai thị. Sư hỏi: Hoà Thượng Đại Thông nói thé nào? Ngươi 
thử nói xem. Đáp: Trí Thường đến đó trải qua ba tháng chưa được chỉ dạy, trong lòng 
tha thiết vì Pháp, nên một hôm vào trượng thất hỏi Thế nảo là bản tâm bản tánh của Trí 
Thường? Hòa Thượng hỏi: Ngươi thấy hư không chăng? Đáp: Thấy. Hỏi: Ngươi thấy hư 
không có tướng mạo chăng? Đáp: Hư không vô hình đâu có tướng mạo! Hòa Thượng 
nói: Bản tánh của ngươi cũng như hư không, chắng có một vật để thấy 001 là chánh kiến, 
chăng có một vật để biết gọi là chon tri, chăng có xanh vàng dài ngắn, chỉ thấy bốn 
nguyên thanh tịnh, giác thể sáng tròn, gọi là kiến tánh thành Phật, cũng gọi là tri kiến của 
Như Lai. Đệ tử dù nghe nói như vậy mà tâm còn chưa lãnh hội, xin Hoà Thượng khai 
thị. Sư nói: Cái thuyết của Đại Thông vẫn còn tri kiến nên khiến ngươi chẳng lãnh hội. 


Nay ta cho ngươi một bài kệ: 


Bát kiến nhất pháp tón vô kiến, 

Đại tự phù vân giá nhựt diện, 

Bắt tri nhất pháp thủ không tri, 

Hườn như thái hư sanh thiểm điện. 
Thử chi tri kiến miết nhiên hưng, 

Thố nhận hà tăng giải phương tiện. 
Nhữ đương nhất niệm tự tri phi, 

Tự ky linh quang thường hiên hiện. 
Dịch пећій: 

Chàng thấy một pháp thành vô kiến, 
Như mây đen che khuất mặt trời. 
Chắng biết một pháp thành vô tri, 

Lại như hư không sanh điện chớp. 
Như thế vẫn còn chấp tri kiến, 

Nhận lầm chưa hiểu thấu phương tiện, 
Ngươi phải trong niệm tự biết quấy, 
Ánh sáng tự tánh thường hiên hiện. 
Trí Thường nghe xong hoát nhiên tâm ngộ, bèn nói kệ rằng: 
Vô đoan khởi tri kiến,Trước tướng cầu bó đề. 
Tình tồn nhất niệm пед. 

Ninh việt tích thời mê. 


Tự tánh giác nguyên thể, 


Tùy chiếu uống thiên lưu. 

Bát nhập Tó Sư thất, 

Mang nhiên thú lưỡng đầu. 

Dịch пећій: 

Khi không khởi tri kiến, 

Chấp tướng cầu Bồ đề. 

Tình chấp một niệm поб, 

Khó siêu nhiều kiếp mê. 

Bản thé tự tánh giác, 

Tùy chiếu vọng lưu chuyền. 

Chắng vào thất Tổ sư, 

Si mê chạy hai đầu. (Hai đầu: nhị biên, tức là biên kiến). 

Một hôm Trí Thường hỏi Sư: Phật thuyết pháp tam thừa, lại thuyết tối thượng thừa là 
thế nào? Đệ tử chưa rõ, xin Thầy dạy bảo. Sư nói: Ngươi chỉ nên tự xét bản tâm, chớ 
chấp trước pháp tướng bên ngoài, pháp chàng bốn thừa, tâm ngươi tự có sai biệt: Thấy 
nghe tụng niệm là tiêu thừa; ngộ pháp hiểu nghiã là trung thừa; y pháp tu hành là đại 
thừa; vạn pháp thông đạt, vạn pháp đầy đủ, tất cả chẳng nhiễm, lià các pháp tướng, trọn 
vô sở đắc, gọi là tối thượng thừa. Thừa nghiã là hành, chẳng ở nơi tranh biện, ngươi nên 
tự tu, chớ hỏi ta vậy, trong bất cứ lúc nào, tự tánh tự như như. Trí Thường lễ tạ, làm thị 


giả trọn đời Sư. 


Tăng Chí Đạo, người Nam Hải tỉnh Quảng Châu, đến xin chỉ dạy: Đệ tử từ lúc xuất 
gia đến nay, xem Kinh Niết Bàn đã hơn mười năm nhưng chưa rõ đại ý, xin Hoà Thượng 
chỉ dạy. Sư hỏi: Ngươi chưa rõ chỗ nào? Chí Đạo nói: Các hạnh vô thường là pháp sanh 


diệt, sanh diệt diệt xong, tịch diệt làm vui (lạc đức). Đệ tử nghi ngờ chỗ nầy. Sư hỏi: 


Ngươi nghi ngờ cái gì? Đáp: Tất cả chúng sanh có hai thân, gọi là sắc thân và pháp thân. 
Sắc thân vô thường, có sanh có diệt, pháp thân có thường, chàng tri chăng giác. Kinh nói 
sanh diệt diệt xong, tịch diệt làm уш, chắng biết thân nào tịch diệt, thân nào được vui? 
Nếu nói sắc thân được vui, sắc thân lúc diệt thì tứ đại tan rã, toàn thể là khổ, khổ chẳng 
thể nói là vui. Nếu pháp thân tịch diệt thì đồng như cây cỏ ngói đá, ai mà được vui? Lại 
pháp tánh là cái thể của sanh diệt, ngũ uán là dụng của sanh diệt, một thể năm dụng, sanh 
diệt là thường, sanh thì từ thể khởi dụng, diệt thì nhiếp dụng trở về thể. Nếu cho sanh 
nữa tức là loài hữu tinh chắng đoạn chắng diệt; néu chắng cho sanh nữa thì vĩnh viễn tịch 
diệt, đồng với loài vô tình, như thé thì tất cả các pháp đều bị Niết Bàn ngăn cắm, sanh 
còn chắng được, có gì là уш? Sư nói: Ngươi là Phật tử, sao lại học tà kiến ngoại đạo, 
chấp đoạn chấp thường mà luận bàn pháp tối thượng thừa! Theo lời ngươi nói thì ngoài 
sắc thân lại có pháp thân, lià sanh diệt cầu nơi tịch diệt, lại cho thường đức, lạc đức của 
Niết Bàn là có thân dé thọ dụng, ấy đều là mê chấp và ham tiếc sanh tử, đam mê sự vui 
của thé gian. Ngươi nay nên biết, Phật vì tất cả người mê, nhận lầm ngũ uân hoà hợp là 
tướng tự thể, lầm cho tất cả pháp là tướng ngoại trần, tham sóng sợ chết, niệm niệm trôi 
lăn trong lục đạo, chẳng biết đều như mộng huyễn hư giả, uống chịu luân hồi, đem 
thường đức, lạc đức của Niết Bàn trở thành tướng khổ, suốt ngày tìm cầu. Phật vì thương 
xót cho những người này, nên khai thị chon lạc của Niết Bàn, sát na chắng có tướng 
sanh, sát na chắng có tướng diệt, cũng chắng có sanh diệt để diệt, áy tức là tịch diệt hiện 
tiền. Đang lúc hiện tiền, cũng chăng có só lượng hiện tiền, nghiã là chắng có một tí khái 
niệm nào về không gian, thời gian, và só lượng của tịch diệt hiện tiền, mới 001 là thường 
đức, lạc đức, nghiã là chơn vui. Vui này chăng có kẻ thọ dụng, cũng chăng có kẻ không 
thọ dụng, há có cái tên gọi một thé năm dụngế saol Huống là còn nói Niết Bàn ngăn сат 
các pháp khiến cho chàng sanh, ấy là phi báng Phật pháp. Hãy nghe kệ đây: 
Vô thượng Đại Niết Bản, 


Viên minh thường tịch chiếu. 


Phàm ngu vi chi tử, 

Ngoại đạo chấp vi đoạn. 
Chư cầu nhị thừa nhân. 
Mục di vi vô tác. 

Tận thuộc tình sở Кё, 

Lục thập nhị kiến bản. 
Vọng lập hư giả danh, 

Hà vi chon thật nghià. 
Duy hữu quá lượng nhon, 
Thông đạt vô thủ xả. 

Dĩ tri ngũ uân pháp, 

Cập di uân trung ngã, 
Ngoại hiện chúng sắc tượng, 
Nhất nhất âm thanh tướng, 
Bình đắng như mộng huyễn, 
Bát khởi phàm thánh kiến, 
Bát tác Niết Bàn giải, 

Nhị biên tam tế đoạn. 
Thường ứng chư căn dụng, 
Nhi bất khởi dụng tưởng. 
Phân biệt nhất thiết pháp, 


Bát khởi phân biệt tưởng. 


Kiếp hỏa thiêu hải đề, 
Phong có sơn tương kích. 
Chơn thường tịch diệt lạc, 
Niết Bàn tướng như thị. 
Ngô kim cưỡng ngôn thuyết, 
Linh nhữ xã tà kiến. 

МА vật tuỳ ngôn ола, 

Hứa nhữ tri thiểu phần. 
Dịch пећій: 

Vô thượng đại Niết Bàn, 
Sáng tròn thường tịch chiếu, 
Phàm phu gọi là chết, 
Ngoại đạo chấp đoạn diệt. 
Những người tu nhị thừa, 
Cho đó là vô tác. 

Thảy đều do tình thức, 

Sáu mươi hai kiến chấp. (1) 
Vọng lập tên hư giả, 

Đâu phải nghiã chơn thật. 
Chỉ có người kiến tánh, 
Thông đạt chàng lẫy bỏ, 


Vì biết pháp ngũ uán. 


Với cái ngã trong uân, 

Cả hiện tượng thế giới, 

Mỗi sắc tướng âm thanh, 

Bình đắng như mộng huyễn, 

Chàng phân biệt thánh phàm, 

Chàng cho là Niết Bản. 

Nhị biên tam tế dứt. (Nhị biên: đối đãi biên kiến; tam tế: quá khứ hiện tại, vị lai). 
Thường ứng các căn dụng, (2) 

Mà chắng khởi dụng tưởng, 

Phân biệt tất cả pháp, (3) 

Chăng khởi phân biệt tưởng. 

Niết Bàn vốn phi vật, 

Lửa gió đụng chàng được. 

Chơn vui thường tịch diệt, 

Tướng Niết Bàn như thé, 

Nay ta gượng nói ra, 

Khiến ngươi bỏ tà kiến. 

Chớ hiểu theo lời nói, 

Mới cho biết ít phần. 

Chí Đạo nghe xong đại ngộ, vui mừng đảnh lễ lui ra. 


GHI CHÚ : (1) 62 kiến chấp: Tứ cú x ngũ uán = 20, 20 x tam tế = 60, 60 + thêm Hữu 
và Vô (nguồn gốc của tất cả nhị biên đối đãi) = 62. Tất cả kiến chấp đều không ở ngoài 


62 kiến chấp này. 


(2) Thường ứng các căn dung, mà chăng khởi dụng tưởng: Thường ứng là tả sự dung 
của tự tánh chẳng tác ý, như bóng hiện trong gương, luôn luôn như thế. Ví như dùng 
cơm chỉ là dùng cơm, chắng có năng sở, nên nói Thường ứng các căn dụng, mà chăng 
khởi dụng tưởng. Còn dụng tưởng thì có tác ý, nên có năng sở, cho ta là năng dùng, cơm 
là sở dùng. 

(3) Phân biệt tất cả pháp, chắng khởi phân biệt tưởng: Phân biệt tất cả pháp mà chẳng 
tác ý ví như cơm chỉ là cơm, nước chỉ là nước, còn phân biệt tưởng là có tác ý, nên có 
cơm ngon cơm đở, nước trong nước đục. 

Hành Tư Thiền Sư, họ Lưu, sanh ở An Thành, tỉnh Kiết Châu. Nghe nói Tào Khê 
giáo pháp thịnh hành, bèn đến tham lễ, hỏi: Nên làm việc gì để khỏi lọt vào giai cấp? Sư 
hỏi: Ngươi đã từng làm việc gì? Đáp: Thánh đề cũng chăng làm. Sư hỏi: Lot vào giai cấp 
nào? Đáp: Thánh đế còn chăng làm, giai cấp nào mà có! Sư rất trọng, cho là pháp khí, 
cho làm quản chúng. Một hôm Sư nói: Ngươi nên hoá độ một nơi, chớ cho đoạn dứt giáo 
pháp đốn ngộ này. Hành Tư Thiền Sư đã đắc pháp, bèn về núi Thanh Nguyên ở Kiết 
Châu hoàng pháp, sau được vua sắc phong, hiệu là Hoàng Tế Thiền Sư. 

Hoài Nhượng Thiền Sư, họ Đỗ ở Kim Châu. Lúc ban đầu đến lễ An Quốc Sư ở Tung 
Sơn, An Quốc Sư sai đến Tào Khê tham vấn. Nhượng đến lễ bái. Sư hỏi: Từ đâu đến? 
Đáp: Tung Sơn. Sư hỏi:Cái vật gì mà đến như vậy? Nhượng trả lời chàng được, nói nghi 
tình trải qua tám năm, sau nói với Sư: Nói tựa như một vật thì chắng đúng. Sư hỏi: Còn 
có thé tu chứng chăng? Đáp: Tu chứng thì chăng phải không, ô nhiễm thì chẳng thé 
được. Sư án chứng rằng: Chỉ cái chắng ô nhiễm này chư Phật đều hộ niệm, ngươi đã như 
vậy, ta cũng như vậy. Nhượng hoát nhiên đại ngộ, bèn làm thị giả bên Sư mười lăm năm, 
ngày càng thấu triệt huyền chỉ thâm sâu. Sau đến núi Nam Nhạc, rộng truyền Тһіёп 


Tông, được vua sắc phong, hiệu Đại Huệ Thiền Sư. 


Vĩnh Gia Huyền Giác Thiền Sư, họ Đới quê ở Ôn Châu. Thuở nhỏ tu học Kinh Luận, 
chuyên về pháp môn chỉ quán của Thiên Thai Tông, nhân xem Kinh Duy Ma Cật phát 


minh tâm địa (kiến tánh). Bóng gặp đệ tử của Sư là Huyền Sách đến thăm, luận đàm với 
nhau; thấy lời nói của Huyền Giác khế hợp với Chư Tô, Huyền Sách hỏi: Thượng Tọa 
đắc pháp nơi Thầy nào? Đáp: Tôi nghe giảng Kinh Luận Đại Thừa, mỗi mỗi đều có Thầy 
truyền thừa, sau xem Kinh Duy Ma Cật ngộ tự tâm Phật, nhưng chưa có Thầy án chung. 
Huyền Sách nói: Trước thời Phật Oai Âm Vương thì được, sau thời Phật Oai Âm Vương, 
không Thầy mà tự ngộ, ấy đều là thiên nhiên ngoại đạo. Giác nói: Vậy xin nhờ Thượng 
Tọa vì tôi ẫn chứng. Sách nói: Lời tôi chắng đáng kể, ở Tào Khê nay có Lục Tó Đại Sư, 
các nơi đều tụ tập đến đó để thọ pháp, hễ đi thì cùng nhau đi. Huyền Giác bèn cùng với 
Huyền Sách đến tham vấn. Khi đến gặp Sư, Huyền Giác đi nhiễu ba vòng rồi đứng lại 
chống tích trượng. Sư nói: Bậc Sa môn phải đầy đủ ba ngàn oai nghi, tám vạn tế hạnh, 
Đại Đức từ đâu đến mà sanh đại ngã mạn! Giác đáp: Sanh tử việc lớn, vô thường nhanh 
chóng.Sư nói: Sao chắng thể cứu (tham cứu) cái pháp vô sanh, liễu ngộ cái chắng nhanh 
chóng ấy и? Đáp: Thể tức vô sanh, liễu vốn chẳng chóng. Sư bèn ấn chứng: Đúng thé, 
đúng thế! Lúc bấy giờ Huyền Giác mới trang nghiêm lễ bái, giây lát sau liền từ giã. Sư 
nói: Sao về chóng thế? Đáp: Tự vốn chàng động, há có chóng sao?" Sư hỏi: Ai biết 
chắng động? Đáp: Hoà Thượng tự sanh phân biệt. Sư nói: Ngươi thật được ý vô sanh. 
Đáp: Vô sanh há có ý sao? Sư hỏi: Không ý ai biết phân biệt? Đáp: Phân biệt cũng chẳng 
tác ý. Sư nói: Lành thay! Hãy ở lại một đêm. Người thời ấy tôn Huyền Giác là Nhất Túc 
Giác. Về sau Giác soạn bài Chứng Đạo Ca thịnh hành khắp thế gian. Sau được sắc phong 
là Vô Tướng Đại Sư, người đời tôn là Chon Giác. 

Thiền Giả Trí Hoàng, tham học với Ngũ Tổ, tự cho mình đã được chánh thọ (chánh 
định), bèn chấp ngồi mãi trong am hơn hai mươi năm. Đệ tử của Sư là Huyền Sách hành 
cước đến Hà Bắc, nghe tên Trí Hoàng, liền đến am hỏi thăm. Ông ở đây làm gì? Hoàng 
nói: Nhập định. Sách hỏi: Ông nói nhập định, là có tâm nhập hay là không tâm nhập? 
Nếu nói không tâm nhập thì tất cả loài vô tình, cây cối ngói đá đều phải được định; nếu 
nói có tâm nhập thì tất cả loài hữu tình cũng đều được định. Hoàng nói: Ta đang lúc 


nhập định chàng thấy có cái tâm CÓ và KHÔNG. Sách nói: Chàng thấy có cái tâm CÓ 


và KHÔNG tức là thường định, đâu có xuất nhập? Hë có xuất nhập thì chàng phải đại 
định. Hoàng không trả lời được, một lúc sau mới hỏi: Thượng Tọa nối pháp a1? Sách nói: 
Thầy tôi là Tào Khê Lục Tổ Đại Sư. Hoàng hỏi: Lục Tó lấy gì làm thiền định? Sách nói: 
thầy {01 nói: tự tánh huyền diệu trạm nhiên, viên tròn tịch diệt, thể dụng như như, ngũ 
uán vốn không, lục trần phi thật, chắng xuất chắng nhập, chắng định chắng loạn, tánh 
thiền vô trụ, chăng trụ nơi thiền tịch, tánh thiền vô sanh, chăng khởi thiền tưởng (chăng 
tác ý cho là thiền), tâm như hư không, cũng chàng có cái số lượng của hư không. Hoàng 
nghe nói như vậy bèn đến lễ Sư. Sư hỏi: Thượng Tọa từ đâu đến? Hoàng thuật lại nhân 
duyên gặp Huyễn Sách. Sư nói: Thật đúng như Huyền Sách nói. Ngươi hễ tâm như hư 
không, chẳng chấp vào không, ứng dụng vô ngại, động tịnh vô tâm (chăng tác ý), thánh 
phàm đều quên, năng sở đều diệt, tánh tướng như như, thì không lúc nào chàng phải định 
vậy. Trí Hoàng do đó đại ngộ, cái tâm sở đắc từ hai mươi năm đến nay đều tan rã chắng 


còn hình bóng. Sau từ giã Sư về nơi Hà Bắc hoằng pháp, khai hoá tứ chúng. 


Có một đồng tử tên là Thần Hội, họ Cao, ở Tương Dương. Lúc mười ba tuổi từ chùa 
Ngọc Tuyền đến tham lễ. Sư nói: Tri thức từ xa đến khô nhọc, có đem theo cái bản lai 
đến chăng? Nếu có bản lai thì phải biết chủ nhơn, thử nói xem! Hội đáp: Lấy vô trụ làm 
bản, cái thấy tức là chủ. Sư nói: Sa di này hay nói càn! Hội lại hỏi: Hoà Thượng toa thiền 
thấy hay chăng thấy? Sư cầm cây gậy đánh cho ba cái, hỏi: Ta đánh ngươi có đau hay 
chàng đau? Đáp: Cũng đau cũng không đau. Sư nói: Ta cũng thấy cũng chăng thấy! 
Hỏi:Thế nào là cũng thấy cũng chăng thấy? Sư nói: Cái thấy của ta, thường thấy lỗi của 
tự tâm, chăng thấy phải quấy tốt xấu của người, cho nên cũng thấy cũng chàng thấy. 
Ngươi nói cũng đau cũng chăng đau là thế nào? Nếu chăng đau thì đồng với cỏ đá, néu 
đau thì đồng với phàm phu, liền khởi sân hận. Ngươi vừa hỏi thấy, không thấy là nhị 
biên (đối đãi), nói đau, không đau là sanh diệt, tự tánh ngươi còn chắng tự thấy mà dám 
đùa người khác! Thần Hội bèn lễ bái cầu xin sám hối. Sư lại nói: Ngươi nếu tâm mê 
chàng thấy, cần phải hỏi thiện tri thức để chỉ đường, ngươi nếu tâm ngộ tức tự thấy tánh, 


phải y pháp tu hành. Nay ngươi mê chàng thấy tự tâm, lại đến hỏi ta thấy hay không 


thấy, ta thấy tự ta biết, chăng dính dáng cái mê của ngươi, ngươi nếu tự thấy, cũng chăng 
dính dáng cái mê của ta, sao chăng tự thấy tự biết, mà lại hỏi ta thấy hay chẳng thấy! 
Thần Hội lại lễ thêm hơn trăm lay, xin sám hối tội lỗi, ân cần hầu hạ bên Sư chàng rời. 
Một hôm Sư bảo chúng: Ta có một vật, chàng dàu chàng đuôi, chắng danh chắng tự, 
chăng lưng chăng mặt, các ngươi có biết chăng? Thần Hội bèn ra nói: Ау là bón nguyên 
của chư Phật, Phật tánh của Thần Hội. Sư nói: Đã nói với ngươi là chắng danh chắng tự, 
ngươi bèn gọi là bón nguyên Phật tánh, ngươi sau này dẫu cho có ra hoàng pháp cũng 
chỉ thành một môn đồ tri giải mà thôi. Sau khi Lục Tổ viên tịch, Thần Hội vào trong 
Kinh thành Lạc Dương, rộng truyền đốn giáo của Tào Khê, soạn bộ Hiền Tông Ký, thịnh 


hành nơi đời, hiệu là Hà Trạch Thiền Sư. 


Tăng hỏi Sư: Y chỉ của Huỳnh Mai người nào được? Sư đáp: Người hiểu Phật pháp 
được. Hỏi: Hoà Thượng có được chăng? Đáp: Ta chàng hiểu Phật pháp. 


Một hôm, Sư muốn giặt cái y của Ngũ Tổ truyền thọ mà xung quanh không có suối 
tốt, nên đi đến cách sau chùa năm dặm, thấy có núi rừng xanh biếc, thoại khí vòng quanh 
(thoại khí là triệu chứng tốt lành hiện trên không khí, nhưng phải là người có pháp nhãn 
mới thấy được.) Sư động tích trượng xuống đất, nước suối ngay đó trào ra, chảy thành 
cái ao. Sư quỳ trên đá mà giặt y. Có vị Tăng ở Tây Thục tên là Phương Biện đến lễ Sư, 
Sư hỏi: Thượng Tọa làm nghề gi? Đáp: Thợ đắp tượng. Sư nghiêm mặt lại nói: Ngươi 
thử đắp ta xem! Biện ngơ ngác, qua máy ngày sau đắp xong chơn tượng, cao bảy tác, nét 
mặt tánh tình đều được tỏ bày khéo léo. Sư cười nói: Ngươi khéo tánh đắp tượng mà 
chắng hiểu tánh Phật. Sư rờ đầu thọ ký, dặn phải trọn làm phước điền cho trời nguòi; ròi 
lấy y mà trả công. Biện chia y làm ba phân: một phần đắp lên pho tượng, một phần tự 
giữ lẫy, một phần lấy lá cây kè gói lại, xong chôn dưới đất, nguyện rằng: Cho tôi đời sau 
được y này, làm trụ trì nơi đây, xây dựng lại chùa chiền. Đến năm thứ tám, niên hiệu Gia 
Hữu đời Nhà Tống (1056-1063, cách đó 380 năm), có vị Tăng tên là Duy Tiên đến đó tu 
sửa lại chùa chiền, đào đất được y còn như mới. Pho tượng của Sư còn giữ ở chùa Cao 


Tuyền. 


Có vị Tăng đem bài kệ của Ngoa Luân thiền sư lập lại với Sư, Kệ rằng: 
Ngọa Luân hữu kỹ lưỡng, 

Năng đoạn bá tư tưởng. 

Đối cảnh tâm bắt khởi, 

Bò đề nhựt nhựt trưởng. 

Dịch пећій: 

Ngoạ Luân có bản lãnh, 

Dứt được trăm tư tưởng. 

Đối cảnh tâm chẳng khởi, 

Bò đề luôn luôn trưởng. 


Sư nghe xong nói: Kệ này chưa rõ tâm địa, nếu theo đó mà hành thì lại thêm trói 


buộc. Do đó khai thị một bài kệ: 
Huệ Năng một kỹ lưỡng, 
Bát đoạn bá tư tưởng. 
Đối cảnh tâm số khởi, 
Bỏ đề tác ma trưởng. 
Dịch пећій: 
Huệ Năng không bản lãnh, 
Chắng dứt trăm tư tưởng. 


Bô đê làm sao trưởng! 


PHÁP BÁO DÀN KINH 
Lục Tổ Huệ Năng 
Dịch và Lược Giải Tỳ Kheo Thích Duy Lực 


--- 000 --- 


Phẩm Dón Tiệm Thứ Tám 

Lúc Sư hoằng pháp tại chùa Bửu Lâm, Tào Khê, ở miền Nam, thì Thần Tú Đại Sư tại 
chùa Ngọc Tuyên, Kinh Nam, ở miền Bắc. Thời ấy hai tông thịnh hành, người đời xưng 
là Nam Năng, Bắc Tú, nên có Nam Bắc đốn tiệm hai tông, mà người học đạo chắng biết 
tông chỉ của Nam Bắc như thế nào. Sư bảo chúng: Pháp vốn một tông mà người có Nam 
Bắc; pháp chỉ một thứ nhưng sự thấy có nhanh chậm. Sao gọi là đốn tiệm? Pháp chăng 
đốn tiệm, theo căn tánh con người thì có lợi độn, nên gọi đồn tiệm. Nhưng đồ chúng của 
Thần Tú thường hay khinh chê Tổ Sư ở miền Nam là người chăng biết chữ, đâu có gì 
hay? Thần Tú nói: Lục Tổ đắc Vô Sư Trí, triệt ngộ pháp tối thượng thừa, ta chắng bằng 
được. Và lại được Thầy ta Ngũ Tó thân truyền y pháp, đâu phải khi không mà được! Ta 
tiếc chắng thể đi xa để được thân cận, uống chịu quốc ân. Các ngươi chớ bị kẹt nơi đây, 
nên đi đến Tào Khê để tham học. Một hôm, Thần Tú sai môn đồ Chí Thành: Ngươi 
thông minh có trí, hãy thay ta đến Tào Khê nghe pháp, tận tâm ghi nhớ các điều thấy 
nghe, về lập lại cho ta. Chí Thành vâng lời, bèn đến Tào Khê, theo chúng tham học mà 
chăng nói từ chỗ nào đến. Lúc đó Sư bảo chúng: Nay có kẻ trộm pháp đang ån trong hội 
này. Chí Thành bèn bước ra lễ bái, bạch rõ nguyên do. Sư nói: Ngươi từ Ngọc Tuyền đến 
tức là mật thám vậy. Đáp: Chăng phải. Sư nói: Sao lại chăng phải? Đáp: Lúc chưa nói ra 
thì phải, nói ra rồi thì chẳng phải. Sư hỏi: Thầy ngươi láy gì để dạy chúng? Đáp: Thầy tôi 
thường khuyên dạy chúng trụ tâm quán tịnh, ngồi mãi chàng nằm. Sư nói: Trụ tâm quán 
tịnh là bệnh chứ chắng phải thiền, ngồi mãi là trói thân, với đạo có ích lợi gì? Hãy nghe 
kệ đây: 


Sanh lai tọa bất ngọa, 


Tử khứ ngoa bất tọa. 

Nguyên thị xú cốt đầu, 

Hà vi lập công khoá. 

Dịch пећій: 

Lúc sóng thì ngồi chàng nằm, 
Lúc chết thì nằm chẳng ngồi. 
Vốn là đồng xương hôi thúi, 
Đâu thê thành lập công phu? 


Chí Thành lại lễ Sư: Đệ tử ở nơi Thần Tú Đại Sư học đạo chín năm mà chắng được 
khế ngộ, nay nghe Hoà Thượng một lời liền khế ngộ bản tâm. Sanh tử của đệ tử là việc 
lớn, xin Hoà Thượng từ bi chỉ dạy thêm. Sư nói: Ta nghe nói Thầy ngươi dạy người học 
pháp: giới, định, huệ; chẳng biết hành tướng giới định huệ như thê nào, hãy nói thử xem. 
Chí Thành nói: Thần Tú Đại Sư nói: những điều ác chớ làm gọi là giới, những điều lành 
phụng hành gọi là huệ, ý căn tự trong sạch gọi là định. Đại Sư dạy như thế, chưa biết 
Hoà Thượng lấy pháp gì để dạy người? Sư nói: Nếu nói có pháp dạy người ấy là dối 
ngươi, ta chỉ tuỳ theo căn cơ để mở trói, giả danh tam muội. Như giới định huệ của Thầy 
ngươi thật là bất khả tư nghi, giới định huệ của ta lại khác. Hỏi: Giới định huệ chỉ nên có 
một, sao lại có khác? Sư nói: Giới định huệ của Thầy ngươi độ người đại thừa, giới định 
huệ của ta tiếp người tối thượng thừa, chỗ ngộ giải chàng đồng nên sự thấy có nhanh 
chậm. Hãy nghe ta nói, xem có giống Thầy ngươi chăng! Ta thuyết pháp chàng lià tự 
tánh, lià tánh thuyết pháp, khiến cho tự tánh thường mê, ấy là tướng thuyết. Nên biết tất 
cả pháp đều từ tự tánh khởi dụng, ấy là chơn pháp của giới định huệ vậy. Hãy nghe kệ 
đây: 

Tâm địa vô phi tự tánh giới, 


Tâm địa vô si tự tánh huệ, 


Tâm địa vô loan tự tánh dinh. 

Bát tăng bất giảm tự kim cang, 

Thân khứ thân lai bốn tam muội. 

Dịch пећій: 

Tâm địa chăng quấy tự tánh giới, 

Tâm địa chắng 51 tự tánh huệ, 

Tâm địa chắng loạn tự tánh định. 

Chẳng thêm chắng bớt tự như như, 

Thân đến thân đi vốn tam muội. 

Chí Thành nghe xong cảm tạ, trình kệ rằng: 
Ngũ uán huyền thân, 

Huyễn hà cứu cánh. 

Hồi thú chơn như, 

Pháp hườn bất tịnh. 

Dịch пећій: 

Ngũ uán thân huyễn hoá, 

Huyễn đâu có cứu cánh. 

Trở về với chơn như, 

Chấp pháp vẫn chàng tịnh (chăng thanh tịnh) 


Sư cho là đúng, lại bảo Chí Thành: Giới định huệ của Thầy ngươi dạy người căn khí 
nhỏ, giới định huệ của ta dạy người căn khí lớn. Nếu ngộ được tự tánh, cũng chắng lập 
Вб Đề Niết Bàn, cũng chàng lập giải thoát tri kiến, chăng có một pháp có thé đắc, như 


thế mới được kiến lập vạn pháp. Nếu thấu lý này, cũng gọi là Bồ Đề Niết Bàn, cũng gọi 


là giải thoát tri kiến. Người kiến tánh lập cũng được, chắng lập cũng được, đi lại tự do, 
chàng trê chăng ngại, cần dùng liên làm, cần nói liền đáp (làm và nói đều chăng tác ý), 
khắp hiện hoá thân chàng Hà tự tánh, tức được thần thông tự tại, du hý tam muội, gọi là 
kiến tánh. Chí Thành lại bạch: Thế nào là nghiã Chàng lập? Sư nói: Tự tánh chắng quấy 
chẳng 51 chàng loạn, niệm niệm quán chiếu Bát Nhã, thường lià pháp tướng, tự do tự tại, 
thuận nghịch đều được, có gì đề lập? Tự tánh tự ngộ, đốn ngộ đốn tu, cũng chắng thứ tự, 
cho nên chàng lập tất cả pháp, các pháp tịch diệt, đâu có thứ lớp? Chí Thành lễ bái, 


nguyện làm thị giả hầu hạ sớm chiêu. 


Tăng Chí Triệt, họ Trương tên Hành Xương, người ở Giang Tây, thuở nhỏ tánh hào 
hiệp. Lúc áy Nam Bắc chia ra hai tông, tuy Lục Tổ và Thần Tú Đại Sư không phân chia 
bi thử, nhưng đồ chúng lại cạnh tranh với nhau sanh lòng ưa ghét, mà môn đồ bên Bắc 
Tông tự lập Thần Tú làm Tó thứ 6, lại sợ người đời biết được sự truyền у của Ngũ Tổ, 
nên sai Hành Xương đến ám sát Lục Tổ. Sư tâm thông đã biết việc này, bèn láy mười 
lượng vàng để nơi ghế ngồi. Lúc tối Hành Xương lén vào thất muốn ám sát. Sư đưa có 
cho chém. Hành Xương cầm kiếm chém ba lần, chàng gây vết thương. Sư nói: Chánh 
kiến (kiếm) chăng tà, tà kiến (kiếm) chẳng chánh (theo Нап tự, chữ kiến với chữ kiếm 
khác chữ đồng âm, ở đây là một lời hai nghiã), chỉ nợ ngươi vàng, chẳng nợ ngươi mạng. 
Hành Xương kinh sợ ngã xiu, một hồi lâu mới tỉnh dậy, ăn năn cầu xin sám hồi, bèn xin 
xuất gia. Sư đưa vàng cho và đặn: Ngươi hãy đi, sợ đồ chúng biết được sẽ sát hại ngươi, 
để ngày khác ngươi thay đối hình dạng rồi trở lại, ta sẽ cho thỏa nguyện. Hành Xương 
nghe lời, nửa đêm trốn đi, sau ở nơi khác xuất gia. Một hôm nhớ đến lời dặn của Sư, bèn 
từ xa đến tham lễ. Sư nói: Ta chờ ngươi đã lâu, sao đến trễ vậy? Hành Xương nói: Ngày 
trước được Hòa Thượng xá tội, nay dù xuất gia khó hạnh, nhưng khó mà báo ơn, chỉ 
mong được Hoà Thượng truyền pháp dé độ chúng sanh. Đệ tử xem Kinh Niết Bàn, chưa 
hiểu cái nghiã thường và vô thường, xin Hoà Thượng từ bi giải thích sơ lược. Sư nói: Vô 
thường tức Phật tánh, có thường tức cái tâm phân biệt tất cả pháp thiện ác vậy. Hành 


Xương nói: Lời của Hoà Thượng rất nghịch lời văn trong Kinh. Sư nói: Ta được truyền 


tâm án Phật, đâu dám nghịch ý Kinh! Hành Xương nói: Kinh nói Phật tánh là thường, 
Hoà Thượng lại nói là vô thường. Các pháp thiện ác cho đến Bồ để tâm đều là vô 
thường, Hoà Thượng lại nói là thường, ấy là trái nghịch nhau, khiến đệ tử lại thêm nghi 
ngờ. Sư nói: Xưa kia ta nghe Ni Vô Tận Tạng tụng qua một lần Kinh Niết Bàn, bèn vì Ni 
giải thuyết, chăng có một chữ một nghiã không đúng với lời văn trong Kinh, cho đến nay 
vì ngươi mà thuyết, trước sau chăng khác. Hành Xương nói: Đệ tử căn tánh ngu muội, 
xin Hoà Thượng khai thị tỉ mi. Sư nói: Ngươi biết chăng, Phật tánh nếu thường còn nói 
gì về các pháp thiện ác; cho đến tận kiếp cũng chàng một người phát Bồ dë tâm, nên ta 
nói vô thường, ấy chính là cái đạo chơn thường do Phật thuyết vậy. Hơn nữa, tất cả các 
pháp nếu vô thường thì mỗi mỗi đều có tự tánh riêng biệt dé lãnh thọ sanh tử, vậy thì 
tánh chơn thường khắp nơi lại có chỗ thiếu sót, nên ta nói thường, ấy chính là nghiã chơn 
vô thường của Phật. Phật vì kẻ phàm phu tà đạo chấp nơi tà thường, những người nhị 
thừa từ nơi thường, suy ra vô thường, cộng thành tám thứ điên đảo, nên trong Kinh Niết 
Bàn liễu nghiã phá những thiên kiến của họ để tỏ bày tứ đức của Niết Bàn: chon thường, 
chon lạc, chon ngã, chon tịnh. Ngươi nay theo lời trái nghiã, lấy đoạn diệt vô thường và 
chấp thường là có định, mà hiểu lầm lời nói sau cùng viên tròn vi diệu của Phật, dẫu cho 
xem Kinh ngàn lần, có ích gì đầu? Hành Xương hoát nhiên đại ngộ, nói kệ rằng: 

Nhân thủ vô thường tâm, 

Phật thuyết hữu thường tánh. 

Bát tri phương tiện giả, 

Du xuân trì thập lịch. 

Ngã kim bát thi công, 

Phật tánh nhi hiện tiền. 

Phi Sư tương thọ dù, 


Ngã diệc vô sở đắc. 


Dịch пећій: 

Vì giữ tâm vô thuong, 
Phật nói tánh có thường. 
Kẻ chăng biết phương tiện, 
Như то 501 tưởng vàng, 
Nay ta chắng tác ý, 

Phật tánh tự hiện tiền, 
Chắng phải do thầy cho. 


Ta cũng vô sở đắc. Sư nói: Ngươi nay đã triệt ngộ, nên đôi tên Trí Triệt. Trí Triệt lễ 


tạ Іш ra. 


LƯỢC GIẢI: Lời của chư Phật chư Tổ chỉ tạm dùng để phá chấp: nói thường là để 
phá chấp vô thường, nói vô thường là để phá chấp thường, chớ không có nghiã thật. Nên 
Kinh Lăng Nghiêm nói: Нё là lời nói thì đều chàng có nghiã thật. Phẩm tựa đã chỉ rõ 
Phật tánh phi thường phi vô thường, do đó mặc dù lời Tổ với lời Phật trái nghịch nhau, 
nhưng ý Tó với ý Phật chàng khác là nghiã này vậy. 

Sư thấy môn đồ các tông tụ tập dưới Pháp toà, đều khởi ác ý vån nạn. Sư thương xót 
cho họ nên bảo rằng: Người học đạo cần phải dứt trừ cho sạch tất cả thiện niệm ác niệm, 
cho đến chắng còn chỗ đề sẵn tên, rồi lại sẵn tên nơi tự tánh; tự tánh vốn bất nhị, 001 là 
thật tánh. Từ nơi thật tánh mới kiến lập tất cả giáo môn. (Như vậy, Pháp môn của các 
tông dù có khác, nhưng đều cùng xuất phát từ một nguôồn, vốn chàng cao thấp, người học 
đạo chớ nên tranh giành hơn thua mà trái nghịch với đạo). Còn Pháp đốn giáo này thì 
cần phải ngay đó (chăng tác ý) tự ngộ tự thấy mới được. Đại chúng nghe xong thảy đều 
dành lễ, thờ Sư làm Thầy. 


PHÁP BÁO DÀN KINH 
Lục Tổ Huệ Năng 
Dịch và Lược Giải Tỳ Kheo Thích Duy Lực 


--- 000 --- 


Phẩm Hộ Pháp Thứ Chín 

Ngày rằm tháng giêng niên hiệu Thần Long nguyên niên, vua Trung Tôn và Võ Tắc 
Thiên ban chiếu răng: Trẫm mời An Quốc Sư và Thần Tú Thiền Sư hai vị vào cung cúng 
dường, thừa lúc muôn việc nhàn rảnh để nghiên cứu đạo nhất thừa. Hai Sư khiêm 
nhượng rằng: Ở miền Nam có Huệ Năng Thiền Sư được Ngũ Tổ mật phó y pháp, truyền 
Phật tâm ấn, xin mời Sư đến để hỏi. Nay sai nội thị Tiết Giản lãnh chiếu đến rước thỉnh, 
nguyện Sư từ bi thương xót, mau đến kinh thành. Sư dâng biểu cáo bệnh khước từ và xin 
được trọn đời ở trong núi rừng. Tiết Giản hỏi: Các thiền đức nơi kinh thành đều nói là 
muốn được ngộ đạo phải ngồi thiền tập định, nếu không nhờ thiền định mà mong được 
giải thoát thì chưa hề có vậy. Chưa biết cách dạy bảo của sư như thế nào? Sư nói: Đạo do 
tâm ngộ chắng tại tọa. Kinh nói Nếu nói Như Lai có nằm có ngồi, йу 1а ké hành tà дао. 
Tại sao vậy? Vì tự tánh chăng có chỗ đến, cũng chàng có chỗ đi, cháng sanh chàng diệt, 
001 là Như Lai Thanh Tinh Thiền. Chư pháp không-tịch là Như Lai Thanh Tịnh Tọa, cứu 
cánh chăng có một pháp để chứng đắc, huống chi là ngòi! Tiết Giản nói: Đệ tử về Kinh, 
Hoàng Bé ắt hỏi, xin Sư từ bi chỉ thị tâm yếu, để về triều đình tâu lại hai vua và người 
học đạo ở kinh thành, thí như một ngọn đèn mài cho trăm ngàn ngọn, khiến kẻ tối đều 
sáng, dùng sáng truyền sáng, sáng mãi chăng hết. Sư nói: Đạo chăng sáng tối, sáng tối là 
nghiã sanh diệt. Sáng mãi chăng hết, cũng phải có lúc hết, vì sáng tối là đối đãi lập danh, 
nên Kinh Duy Ma Cât nói: Pháp chàng thê so sánh, vì chăng đối đãi vậy. Tiết Giản nói: 
Sáng dụ cho trí huệ, tối dụ cho phiền não, người tu đạo nếu không lấy trí huệ аё chiếu 
phá phiền não thì cái sanh tử đã từ vô thi, dựa vào đâu để ra khỏi? Sư nói: Phiền não tức 


Bô đê, chăng hai chăng khác. Nêu nói lầy trí huệ đê chiêu phá phiên não, ây là kiên giải 


cua kẻ nhi thừa, người đại căn thuong trí thi chắng như vậy. Hỏi: Thế nào là kiến giải 
của người đại thừa? Sư nói: Sáng với chăng sáng, phàm phu thấy có nhị, người trí liễu 
đạt tánh áy bát nhi, tánh bát nhị tức là thật tánh vậy. Thật tánh ở nơi phàm ngu mà chắng 
bớt, nơi thánh hiền mà chàng thêm; trụ nơi phiền não mà chăng loạn, ngay nơi thiền định 
mà chàng tịch, chăng đoạn chàng thường, chăng đi chăng đến, chăng phải ở giữa, cũng 
chàng bên trong bên ngoài, chàng sanh chăng diệt, tánh tướng như như, thường trụ chàng 
biến đổi, áy 001 là đạo. Hỏi: Su nói chắng sanh chắng diệt, vậy đầu khác với ngoại đạo! 
Đáp: Ngoại đạo nói chắng sanh chắng diệt, là dùng diệt аё аер sanh, düng sanh dé tó 
diệt, sanh nơi chàng sanh, diệt nơi chắng diệt. Ta thuyết chắng sanh chắng diệt là: tự vốn 
chàng sanh, nay cũng chăng diệt, cho nên khác với ngoại đạo. Nếu ngươi muốn biết tâm 
yếu, nên đối với các pháp thiện ác đều chớ suy lường, tự nhiên được tâm thể thanh tịnh, 
trạm nhiên thường tịch, diệu dụng hằng sa. Tiết Giản được chỉ dạy, hoát nhiên đại ngộ, 
lễ bái từ giã về kinh, dâng biểu tâu thuật lại lời nói của Sư. Ngày 3 tháng 9 năm ấy, vua 
ban chiếu khen ngợi rằng: Thiền Sư cáo bệnh khước từ, đã vì Trẫm tu hành, làm phước 
điền cho chúng sanh. Sư như Ngài Duy Ma Cât, cáo bệnh ở thành Tỳ Da để xién dương 
đại thừa, truyền Phật tâm án, thuyết pháp bát nhị. Tiết Giản truyền đạt lại tri kiến Như 
Lai của Sư chỉ dạy, cũng là do Trẫm tích tụ phước đức, kiếp trước đã gieo trồng thiện 
căn, nên được gặp Sư xuất hiện cùng đời, đốn ngộ pháp tối thượng thừa, cảm đội ơn Sư 
chàng thể nào quên. Nay dâng chiếc Cà sa và bình bát thủy tinh, sai quan thứ sử Thiều 


Châu tu sửa lại chùa chiên, sắc phong cho nơi ở cũ của Sư (ở Tân Châu) là Quốc Ân Tự. 


PHÁP BÁO DÀN KINH 
Lục Tổ Huệ Năng 
Dịch và Lược Giải Tỳ Kheo Thích Duy Lực 


--- 000 --- 


Phẩm Phó Chúc Thứ Mười 

Một hôm Sư gọi các đệ tử như Pháp Hải, Chí Thành, Pháp Đạt, Thần Hội, Trí 
Thường, Trí Thông, Chí Triệt, Chí Đạo, Pháp Trân, Pháp Như nói: Các ngươi chắng như 
người khác, sau khi ta viên tịch, mỗi người làm Thầy một nơi. Nay ta dạy các ngươi cách 
thuyết pháp chàng đánh mát bản tông. Trước tiên phải y theo pháp môn TAM KHOA, 
dùng ba mươi sáu pháp đối, ra vào (khai thị bằng lời nói hay cử chỉ) thường lià nhị biên, 
thuyết tất cả pháp chăng lià tự tánh. Thí như có người hỏi pháp, ý nghiã lời nói song 
song, đến và đi làm nhân với nhau, đều dùng pháp đối. Nếu không có đối đãi thì ba pháp 
nhị biên và trung đạo đều đứt, chăng còn chỗ dé nương tựa. Pháp môn Tam Khoa là gì? 
Là ÁM, NHẬP, GIỚI: АМ là ngũ ấm; gồm sắc, thọ, tưởng, hành, thức. NHẬP có mười 
hai: bên ngoài lục trần, gòm săc, thanh, huong, vi, xúc, pháp, bên trong luc căn, gòm 
nhãn, nhĩ, ty, thiệt, thân, ý. GIỚI có mười tám: gòm lục căn, lục trần, lục thức. Tự tánh 
bao hàm vạn pháp, gọi là Hàm Tạng Thức. Nếu khởi niệm suy lường tức là chuyền thức, 
khiến sanh lục thức, ra cửa lục căn, tiếp xúc lục trần. Như vậy mười tám 0101 đều từ tự 
tánh khởi dụng, tự tánh nếu tà thì khởi mười tám tà, tự tánh néu chánh thì khởi mười tám 
chánh, niệm ác dụng tức chúng sanh dụng, niệm thiện dụng tức Phật dụng. Dụng bằng 
cách nào? Là do tự tánh lập ra pháp đối: Ngoại cảnh vô tình có năm đối: Trời đối đất, 
nhựt đối nguyệt, sáng đối tối, âm đối dương, thủy đối hỏa, ấy là năm đối. Pháp tướng 
ngôn ngữ có mười hai đối: ngữ đối pháp, hữu đối vô, hữu sắc đối vô sắc, hữu tướng đối 
vô tướng, hữu lậu đối vô lậu, sắc đối không, động đối tịnh, thanh đối trược, phàm đối 
thánh, tăng đối tục, già đối trẻ, lớn đối nhỏ, ấy là mười hai đối. Tự tánh khởi mười chín 


đôi: dài đôi ngăn, tà đôi chánh, si đôi huệ, ngu đôi trí, loạn đôi định, từ đôi độc, giới đôi 


quấy, trực đối khúc, thật đối hu, chóng gai đối bằng phẳng, phiền não đối bó đề, thường 
đối vô thường, bi đối hại, hy đối sân, bó thí đối bón xẻn, tiến đối lui, sanh đối diệt, pháp 
thân đối sắc thân, hoá thân đối báo thân, áy là mười chín đối vậy.ê Sư bảo: еВа mươi sáu 
pháp đối này nếu biết dùng thì thấu đạo và tất cả Kinh Pháp, ra vào thường lià nhị biên. 
Dụng của tự tánh chăng cần tác ý, nói năng với người, ngoài thì ở nơi tướng lià tướng, 
trong thì nơi không lià không. Nếu trọn chấp tướng thì sanh trưởng tà kiến, nếu trọn chấp 
không thì sanh trưởng vô minh. Kẻ chấp không hay phi báng Kinh Phật, cho là chăng 
cần văn tự, đã nói chăng cần văn tự thì con người cũng không nên có lời nói, cái lời nói 
tức là tướng văn tự. Lại nói Đạo ngay thăng chàng lập văn tự, thật ra hai chữ chàng lập 
cũng là văn tự vậy! Vừa nghe người thuyết pháp, liền phi báng cho là dính mắc văn tự, 
các ngươi phải biết, tự mê còn đỡ, lại phi báng Kinh Phật. Chó nên phi báng Kinh, để tạo 
nhiều tội chướng. Nếu chấp tướng bên ngoài mà vọng lập phương pháp để cầu chơn, 
hoặc rộng lập đạo tràng, nói các lỗi lầm của CÓ và KHÔNG, những người như vậy 
nhiều kiếp chàng thể kiến tánh. Các ngươi phải dạy người theo pháp tu hành, chớ nên 
trăm điều chẳng nghĩ, làm cho đạo tánh bị ngăn ngại. Nếu thuyết pháp dạy người, chớ 
nên nói etu tánh vốn chắng cần tu chứng, nói như vậy e rằng kẻ mê chăng hiểu, lại sanh 
tà kiến. Chỉ nên dạy người theo pháp tu hành, hành pháp thí mà chẳng trụ nơi pháp 
tướng. Các ngươi nếu ngộ thì thuyết như vậy, dụng như vậy, hành như vậy, tác như vậy 
tức không đánh mất bản tông. Nếu có người đến hỏi nghiã, hỏi có thì đáp không, hỏi 
không thì đáp có, hỏi thánh đáp phàm, hỏi phàm đáp thánh, nhị biên làm nhân với nhau, 
sanh nghiã trung đạo. Hỏi nào đáp nấy, tất cả các câu hỏi khác đều đáp như thế thì chẳng 
mất cái chánh lý vậy. Như có người hỏi thế nào là tối? thì đáp sáng, hỏi thế nào là sáng? 
thì đáp tối. Vì sáng mất thì tối, tối mất thì sáng, dùng sáng để tỏ sự tối, dùng tối dé tỏ sự 
sáng, trở đi trở lại làm nhân với nhau thành nghiã trung đạo, tất cả câu hỏi đều phải như 


thế. Về sau các ngươi truyền pháp, phải y theo đây mà dạy bảo, chớ đánh mát tông chỉ. 


Vào tháng bảy năm Nhâm Tý, niên hiệu Thái Cực Diên Hoà (712), Sư sai môn đồ 


đến Quốc Ân Tự nơi Tân Châu để xây tháp, đốc thợ làm gấp, đến mùa hè năm sau khánh 


thành. Ngày mùng một tháng bảy, Sư tựu tập đồ chúng bảo: Đến tháng tám ta sẽ rời thé 
gian, các ngươi có nghi cứ hỏi sớm dl, ta sẽ phá nghi, khiến các ngươi hết mê hoặc, nếu 
ta đi rồi thì chàng ai dạy bảo. Các môn đồ nghe nói thảy đều rơi lệ, chỉ có Thần Hội bình 
tinh chàng động, cũng chàng rơi lệ. Sư nói: Chỉ có tiêu sư Thần Hội được sự thiện bát 
thiện đồng nhau, khen chê chăng động, vui buồn chẳng sanh, ngoài ra các ngươi đều 
chàng được, bấy lâu nay ở trên núi lại tu đạo gì? Nay các ngươi rơi lệ là lo buồn cho ai? 
Nếu nói lo cho ta chắng biết sẽ đi về đâu, ta tự biết chỗ đi, nếu ta chăng biết chỗ đi thì 
làm sao dự báo trước cho các ngươi? Các ngươi rơi lệ vì chàng biết chỗ ta đi, nếu biết 
chỗ ta đi thì chăng nên rơi lệ. Pháp tánh vốn chẳng sanh diệt tới lui. Các ngươi hãy ngồi, 
ta nói với các ngươi một bài kệ, gọi là CHƠN GIẢ ĐỘNG TỊNH KỆ, các ngươi giữ lẫy 
kệ này, theo đó tu hành, chẳng đánh mát tông chỉ, thì cùng ta đồng một ý chí. Đại chúng 
đảnh lễ, xin Sư làm kệ, kệ rằng: 

Nhất thiết vô hữu chơn, 

Bát dĩ kiến u chơn. 

Nhược kiến ư chơn giả, 

Thị kiến tận phi chơn. 

Nhược năng tự hữu chơn, 

Ly giả tức tâm chơn. 

Tự tâm bất ly giả, 

Vô chơn hà xứ chơn. 

Hữu tình tức giải động, 

Vô tình tức bất động, 

Nhược tu bất động hạnh. 


Đồng vô tình bát động, 


Nhược mích chon bát động, 
Động thượng hữu bất động. 
Bát động thị bất động, 

Vô tình vô Phật chủng. 
Năng thiện phân biệt tướng, 
Đệ nhất nghiã bắt động. 
Đản tác như thử kiến, 

Tức thị chơn như dụng. 
Báo chư học đạo nhơn, 

Nỗ lực tu dụng ý, 

Mạc ư đại thừa môn, 
Khước chấp sanh tử trí. 
Nhược ngôn hạ tương ứng, 
Tức cộng luận Phật nghiã. 
Nhược thật bất tương ứng. 
Hiệp chưởng linh hoan hỷ. 
Thử tông bón vô tranh, 
Tranh tức thất đạo ý. 

Chấp nghịch tranh pháp môn, 
Tự tánh nhập sanh tử. 

Dịch пећій: 


Tât cả chăng có chơn, 


Chó nên cho là chon. 
Nếu người thấy có chơn, 
Sự thấy đều chăng chơn. 
Nếu được tự có chơn, 
Lià ола, tâm tức chon. 
Tự tâm chăng lià giả, (1) 
Làm sao có chỗ chơn? 
Hữu tình tất phải động, 
Vô tình thì bất động. 
Nếu tu hạnh bất động, 
Đâu khác loài vô tình! 
Muốn tìm chơn bát động, 
Nơi động là bất động, 
Bát động (vô tình) đã bất động, 
Vô tình vô Phật chủng. 
Nếu người khéo phân biệt, 
Đệ nhất nghiã bát động. 
Cái thấy được như vậy, 
Tức là chơn như dụng. 
Báo cho người học đạo, 
Siêng tu phải chú ý. 


Chớ nên nơi đại thừa, 


Lai cháp trí sanh tü. 

Vừa nghe liền tương ung, 

Cùng nhau luận nghiã Phật. 

Nếu người chăng tương ưng, 

Chắp tay khiến hoan hỷ. 

Tông này vốn vô tranh, 

Tranh thì mát ý đạo. 

Kẻ trái nghịch pháp môn, 

Tự tánh vào sanh tư. 

GHI CHÚ: 

(1) đúng với sai, chân với giả..đều là giả. Kẻ trái nghịch pháp môn, Tự tánh vào sanh 
tử. 

Đồ chúng nghe xong thảy đều dành lễ, lãnh hội theo ý của Sư, mọi người tự nhiếp 
tâm y pháp tu hành, chàng dám tranh luận nữa. Đã biết Sư trụ thế chăng bao lâu, Thượng 
Tọa Pháp Hải lễ bái hỏi: Sau khi Hoà Thượng viên tịch, y pháp nên trao phó cho ai? Sư 
nói: Tất cả khai thị ké từ khi ta thuyết pháp ở chùa Đại Phan đến nay, ghi chép lại để lưu 
truyền cho đời sau, tựa là PHÁP BẢO ĐÀN KINH, các ngươi phải hộ trì trao truyền cho 
nhau để hoá độ chúng sanh, y theo Kinh này gọi là Chánh Pháp. Nay chỉ vì các ngươi 
truyền pháp mà chàng truyền y bát, vì các ngươi tín căn đã thuần thục, quyết định chăng 
nghi, đều có khả năng đảm nhiệm việc lớn của chư Phật chư Tổ truyền lại. Vả lại theo ý 


bài kệ truyền thọ của Tổ Đạt Ma thì y cũng chẳng nên truyền. Kệ rằng: 
Ngô bón lai tư độ, 
Truyền pháp cứu mê tình. 


Nhứt hoa khai ngũ diệp, 


Kết quả tự nhiên thành. 

Dịch пећій: 

Ta đến đất nước này, 

Truyền pháp cứu người mê. 

Một bông nở năm cánh, 

Kết quả tự nhiên thành. 

Sư lại nói: Các ngươi néu muốn thành tựu nhất thiết chủng trí, phải thấu ngộ nhất 
tướng tam muội và nhất hạnh tam muội. Ở tất cả nơi mà chẳng trụ tướng, nơi mọi tướng 
chăng sanh yêu ghét, cũng chàng lấy bỏ, chăng nghĩ việc lợi ích thành bại, trong tâm 
trồng rỗng dung hoà, an nhàn đạm bạc, đây gọi là nhất tướng tam muĝi. Ở tất cả nơi đi 
đứng năm ngồi, duy nhất hành theo trực tâm, nơi nào cũng là bất động đạo tràng, như 
vậy mới thành chơn tịnh độ, đây gọi là nhất hạnh tam muội. Nếu người đủ hai thứ tam 
muội này, như gieo giống dưới đất, luôn luôn tưới nước và bón phân, cuối cùng sẽ được 
quả chín. Nhất tướng nhất hạnh cũng như vậy. Nay ta thuyết pháp dụ như mưa lớn, thắm 
nhuàn đại địa, Phật tánh của các ngươi giống như hạt giỗng, gặp mưa thấm nhuân liền 
được sanh trưởng. Nối theo tông chỉ của ta quyết thành Bồ để, hành theo pháp ta át 
chứng diệu quả, hãy nghe kệ đây: 


Tâm địa hàm chư chủng, 
Phó vũ tát giai manh. 

Đốn ngộ hoa tình dt, 

Bỏ đẻ quả tự thành. 

Dịch пећій: 

Tâm địa chứa nhiều giống, 


Gặp mưa đêu пау тат. 


Đốn ngộ tự tâm ròi, 
Ома Bồ đề tự thành. 


Sư thuyết kệ xong nói: Pháp chắng có hai, tự tâm cũng vậy, đạo vón thanh tịnh 
(trong sạch), cũng chàng các tướng. Các ngươi cân thận, chớ nên quán tịnh và chấp 
không nơi tâm, tự tâm vốn thanh tịnh, chàng thê lấy bỏ. Mọi người cứ tùy duyên mà đi, 


hãy có gắng tu hành! Đồ chúng nghe xong dành lễ lui ra. 


Ngày mùng § tháng 7, Sư bỗng gọi môn đồ: Ta muốn về Tân Châu, hãy mau lo ghe 
thuyền. Đại chúng đều năn nỉ ở lại, Sư nói: Chư Phật ra đời còn phải thị hiện Niết Bàn, 
có đến thì có đi, lý thường như vậy, thể xác của ta tất phải có chỗ về. Chúng nói: Sư từ 
nay đi, chừng nào trở về? Su nói: Lá rụng về cội, trở về chắng nói. Lại hỏi: Chánh Pháp 
Nhãn Tạng truyền phó cho ai? Sư nói: Người có đạo thì được, người vô tâm thì thông. 
Lại hỏi: Chưa biết xưa nay chư Phật chư Tổ ứng hiện, truyền thọ được bao nhiêu đời? 
Xin Sư cho biết. Sư nói: Có Phật ứng thế đã vô số lượng, chắng thể tính được, nay từ 
thất Phật bắt đầu: Quá khứ Trang Nghiêm Kiếp: Tỳ Ba Thi Phật, Thi Khí Phật, Tỳ Xá 
Phù Phật. Hiện tại Hiền Kiếp: Câu Lưu Tôn Phật, Câu Na Hàm Mâu Ni Phật, Ca Diếp 
Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật, ấy là thất Phật. Thích Ca Văn Phật đầu ti&eci 


Tâm ta tự có Phật, 

Tự Phật là chơn Phật. 
Nếu tự chắng Phật tâm, 
Nơi nào tìm chơn Phật? 


Các ngươi tự tâm là Phật, chớ hồ nghi nữa. Vạn pháp đều từ tự tâm sanh khởi, chàng 
phải vật bên ngoài со thé kiến lập. Nên Kinh nói: Tâm sanh thì mọi pháp sanh, tâm diệt 
thì mọi pháp diệt." Nay ta để lại bài kệ để làm lời từ biệt, gọi là: TỰ TÁNH CHƠN 
PHẬT KỆ, người đời sau nhận được ý của kệ này, tự thấy bản tâm, tự thành Phật đạo. 


Kệ răng: 


Chon như tự tánh thị chon Phật, 

Tà kiến tam độc thị ma vương. 

Tà mê chi thời ma tại xá, 

Chánh kiến chi thời Phật tại đường. 
Tánh trung tà kiến tam độc sanh, 
Tức thị ma vương lai trụ xá. 

Chánh kiến tự trừ tam độc tâm, 

Ma biến thành Phật chơn vô giả. 
Pháp thân báo thân cập hoá thân, 
Tam thân bón lai thị nhất thân. 
Nhược hướng tánh trung năng tự kiến, 
Tức thị thành Phật Bồ đề nhân. 
Bồn tùng hoá thân sanh tịnh tánh, 
Tinh tánh thường tại hoá thân trung. 
Tánh sử hoá thân hành chánh đạo, 
Đương lai viên mãn chơn vô cùng. 
Dâm tánh bón thị tịnh tánh nhân, 
Trừ dâm tức thị tịnh tánh thân. 
Tánh trung các tự ly ngũ dục, 

Kiến tánh sát na tứ thị chơn. 

Kim sanh nhược ngộ đốn giáo môn, 


Hốt ngộ tự tánh kiến Thế Tôn. 


Nhược duc tu hành mích tác Phật, 
Bát tri hà xứ nghĩ cầu chơn. 
Nhược năng tâm trung tự kiến chơn, 
Hữu chơn tức thị thành Phật nhân. 
Bát kiến tự tánh ngoại mích Phật, 
Khởi tâm tông thị đại si nhơn. 
Đốn giáo pháp môn kim dĩ lưu, 
Cứu độ thé nhơn tu tự tu. 

Báo nhữ đương lai học đạo giả, 
Bắt tác thử kiến đại du du. 

Dịch nghĩã: 

Chơn như tự tánh là chơn Phật, 
Tà kiến tam độc là ma vương. 
Lúc tà mê khởi ma tại nhà, 

Khi có chánh kiến Phật tại điện, 
Tâm nỗi tà kiến tam độc sanh, 
Tức là ma vương đến nhà ở. 
Chánh kiến khởi lên tam độc trừ, 
Ma trở thành Phật thật chăng giả. 
Pháp thân báo thân và hoá thân, 
Tam thân vốn chỉ là nhất thân. 


Nếu được tự thấy nơi tự tánh, 


Gieo nhán Bó Bë túc thành Phát. 
Vốn từ hoá thân sanh tịnh tánh, 
Tinh tánh thường trụ nơi hoá thân. 
Tánh khiến hoá thân hành chánh đạo, 
Tương lai viên mãn vô cùng tận. 
Dâm tánh vốn là nhân tịnh tánh, 
Trừ dâm tức là tịnh tánh thân. 

Nơi tánh thường tự lià ngũ dục, 

Sát na kiến tánh tức là chơn. 

Đời nay nếu gặp pháp đồn giáo, 
Hoát ngộ tự tánh gặp Thế Tôn. 
Người nếu tu hành cầu làm Phật, 
Chàng biết nơi nào để cầu chơn. 
Nếu ngay nơi tâm tự thấy chơn, 

Có chon tức là nhân thành Phật. 
Chẳng ау tự tánh, ngoài tìm Phật, 
Khởi tâm tìm Phật là si mê. 

Pháp môn đốn giáo nay đã truyền, 
Cứu độ chúng sanh phải tự tu. 

Báo cho tương lai người học đạo, 
Chắng theo chánh kiến mãi mãi chìm. 


Sư thuyết kệ xong, bảo: Các ngươi phải tự hộ trì, sau khi ta viên tịch, chớ nên theo 


tình chấp thế gian rơi lệ buồn sầu, nhận phúng điều và dé tang, làm như vậy chẳng phải 


đệ tử của ta, cũng chàng phải Chánh Pháp. Chỉ nên nhận tự bản tâm, thấy tự bán tánh, 
chàng động chăng tịnh, chàng sanh chăng diệt, chăng lui chàng tới, chăng thị chàng phi, 
chàng trụ chàng đi. Vì sợ các ngươi tâm mê, chăng hiểu ý ta, nay nhắc lại lần nữa, khiến 
các ngươi tự thấy tánh. Sau khi ta viên tịch, theo đây tu hành, cũng như ta còn tại thế, 
nếu trái với lời dạy của ta, dẫu cho ta còn tại thế, cũng đâu có ích lợi gì! Lại thuyết kệ 
rằng: 

Ngột ngột bát tu thiện, 

Đăng đẳng bắt tạo ác. 

Tịch tịch đoạn kiến văn, 

Đãng đãng tâm vô trước. 

Dịch nghĩã: 

Ngây ngây chắng tu thiện, 

Bừng bừng chăng tạo ác. 

Tịch tịch dứt thấy nghe, 

Luôn luôn chàng dính mắc. 


Sư thuyết kệ xong, ngôi ngay cho đến canh ba, thoat gọi môn đồ: Та đi nhé!, liền 
ngồi yên viên tịch. Ngay lúc ấy có mùi hương lạ thơm khắp núi, móng trắng mọc vòng 
cầu chấm đất, rừng cây biến thành màu tráng, cầm thú kêu vang thảm thiết. Đến tháng 
Mười một, các quan chức và Tăng tục ba quận Quảng Châu, Thiều Châu, Tân Châu 
tranh nhau giành rước nhục thân của Sư, chẳng quyết định được về đâu, bèn cùng nhau 
đốt hương nguyện rằng: Khói hương bay về đâu thì nhục thân của Sư về đó. Lúc ấy khói 
hương bay tháng về hướng Tào Khê. Ngày 13 tháng 11, dời khám thờ nhục thân và y bát 
của Sư về Tào Khê. Ngày 25 tháng 7 năm sau mở khám йё nhập tháp. Quan sở tại Тһіёи 
Châu dâng biểu tâu lên triều đình, vua sắc chỉ lập bia ghi đạo hạnh của Sư: Tổ Sư 76 


tuổi, năm 24 tuổi được truyền y pháp, 39 tuổi xuống tóc, thuyết pháp lợi sanh 37 năm, 


người đắc tông chỉ nối pháp được 43 vị, người nghe pháp ngộ đạo siêu phàm thì chăng 
biết số lượng. Tín y truyền từ Tổ Đạt Ma, với cái y bát của vua Trung Tôn ban cho, cái 
chơn tượng do Phương Biện đắp, và toạ cụ của Sư, thảy đều giao cho thị giả giữ tháp, 
đời đời thờ nơi BỬU LÂM ĐAO TRÀNG. Lưu truyền PHÁP BẢO ĐÀN KINH á hiển 
bày tông chỉ, hưng thạnh Tam Bảo, phổ biến lợi ích cho chúng sanh. 


---000--- 
Nguón Trang nhà Ноа khai kiến Phật 
Dinh dang ebook: namo84000 
Moi sai sót xin диос sám hói 


Mọi công đức xin hôi hướng Pháp Giới Chúng Sinh 


